CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


CHÁNH TRÍ 
Mai Thọ Truyền 


TRUYÊN TÂM 
PHÁP YÊU 


(CÓT YÊUCỦA PHÉP TRUYÈN TÂM) 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
HÀ NỘI 2012 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Biên soạn: „ 
BAN PHẠT HỌC XÃ LỢI 


— TK. Thích Đồng Bồn 
- Cư sĩ Tông Hô Câm 
— Cư sĩ Lâm Hoàng Lộc 
- Cư sĩ Trân Đức Hạ 

- Cư sĩ Tô Văn Thiện 

— Cư sĩ Trân Phi Hùng 
— Cư sĩ Chính Trung 


» &) @ cả 
⁄~-7 ¬— >> 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 
(1905-1973) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Mắy lời nói đầu 
Truyền Tâm Pháp Yếu là nói tắt. Tên thiệt 
của sách là: Duân Châu, Huỳnh Bá Sơn, Đoạn 
lê Thiên Sư, Truyền Tâm Pháp Yêu. 


Tên húy của Thiên sư là Hy Vận. 


Năm 1947, một học giả người Trung Hoa ở 
Băc Bình, ký tên là Chu Chan, đã dịch sách này 
ra chữ Anh. Đên năm 1951, Y. Laurene dịch ra 
Pháp văn, đê tựa là: Le Mental cosmique selon 
la doctrine de Huang Po (Vũ trụ tâm, theo 
giáo pháp của Huỳnh Bái). 

Trong bản dịch ra Anh văn, Chu Chan có 
lời dẫn sau đây. 

LỜI DẪN 

Truyền Tâm Pháp Yếu là một trong những 
bộ sách quan trọng nhât vê Thiên tông, vì chứa 
đựng gân đây đủ những giáo lý căn bản của 
phái này. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Nếu là người chưa quen với nền triết lý 
Thiền tông, rất khó mà hiểu sách. Vậy thiết 
tưởng, trước khi phân tách nội dung, nên nói sơ 
qua nguyên do và sự phát triển của Thiền na 
(Dhyyâna, tức là Thiền tông). Giáo lý của Tông 
này thường được coi như một lỗi giải thích 
riêng biệt của người Trung Hoa, đối với tỉnh 
yếu Phật giáo. Nếu trong bài nầy có đề cập đến 
những điều mà quí độc giả đã biết rồi, tôi mong 
quí độc giả sẽ thứ cho, vì mục đích duy nhất 
của tôi là sức đến đâu, sẽ cố trình bày vấn đề 
một cách đầy đủ đến đấy. 


CÁC TÔNG PHÁI NHÀ PHẬT 


Đức phật Thích Ca Mâu NI sanh trưởng ở 
phía Bắc Ấn Độ, vào khoảng thế kỷ thứ năm và 
cả thứ sáu trước Tây lịch. Trước khi hết còn là 
một sức mạnh linh động, giáo pháp của Ngài, 
ngay tại nơi phát nguyên, đã được kẻ giải thích 
thế này, người bình luận thế khác. Ở các nước 
ngoài, cũng vậy. Có hai phái lớn: Đại thừa 
(Mahayâna), thạnh hành ở Trung Hoa, Nhựt 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Bồn, Tây Tạng v.v... và Tiểu thừa (Hinayâna), 
được rộng truyền nhứt ở Đông Nam A. 


Từ trước đến nay, các nhà bác học phương 
Tây thường xem Tiểu thừa như đại diện cho 
Phật giáo chánh tông, lấy lẽ kinh điển Pàli của 
Tiểu thừa xưa hơn kinh điển chữ Phạn của Đại 
thừa. Nhưng gần đây, một số trong các nhà bác 
học ấy đã thiên về Đại thừa, họ tự hỏi không 
biết Tiểu thừa có thật hiểu tất cả những chỗ cao 
sâu mâu nhiệm ấn nấp trong những lời thuyết 
pháp của Đức Phật không. Còn về những điểm 
sai biệt g1ữa hai thừa, thì Đại thừa giải rằng, vì 
các hàng đệ tử trình độ thông minh khác nhau, 
nên Đức Phật tùy căn cơ mà khi nói cao khi nói 
thấp. Vả lại, Đức Phật trước thuyết Tiểu thừa, 
sau mới thuyết Đại thừa. Thiền na là một chi 
phái của Đại thừa. Tuy được thành lập sau khi 
Phật tịch diệt rất lâu, Thiền na tự hào là giáo 
phái duy nhứt có công gìn giữ nguyên vẹn diệu 
lý của Phật pháp. Theo tông này, trong muôn 
ngàn đệ tử lúc Phật hiện tiền, chỉ có một nñĐười 
đủ khả năng lãnh hội được giáo pháp tối thượng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


thừa và Đức Phật cũng chỉ truyền cho một mình 
người ấy mà thôi. 

Để chứng minh lời tuyên bố quá táo bạo 
này, nhiều bằng cớ lịch sử đã được đưa ra, 
nhưng khó mà tin trọn vẹn được. Tuy vậy, có 
những lý do khác khiến ta phải để ý, huống chi 
nhiều học giả đã thừa nhận rằng những lý do ấy 
rất xác đáng. 


Phái Thiền Na 
Căn nguyên theo lời tương truyền 


Hình như Phật giáo được truyền sang Trung 
Hoa từ thế kỷ thứ nhứt trước Thiên chúa giáng 
sanh, nhưng thông thường lại cho là sau Tây 
lịch lỗi 67 năm. Đại thừa và Tiểu thừa du nhập 
trước sau cách nhau lối một hay hai trăm năm. 
Về sau chỉ Đại thừa là tổn tại. 

Chính trên đất Ấn Độ, Đại thừa đã có nhiều 
chi phái. Lần lượt, một số chỉ phái này được 
truyền sang Trung Hoa, rồi với thời Ø1an, biến 
đổi lần, chưa kể những Tông phái mới đã nảy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


sanh trên đất Trung Hoa, trong số có Thiền tông 
(tiếng Nhựt gọi là Zen), là ảnh hưởng to nhứt, 
tuy phát sanh rất muộn. Sau đây là lịch sử của 
phái này, theo lời tương truyền. 


Một hôm, tùy cơ thuyết pháp, Đức Phật cầm 
một đóa hoa sen và đưa lên cao giữa đám đệ tử 
đang quây quần xung quanh Ngài. Ma ha Ca 
Diếp mỉm cười, tỏ ý thâm hiểu cái diệu lý ân 
trong cử chỉ của Phật. Sau buổi họp, Đức Phật 
gỌI Ma ha Ca Diếp đến gần và mật truyền giáo 
pháp tôi thượng. Sau Ma ha Ca Diếp truyền cho 
A Nan, A Nan tiếp truyền, tương tục như thế 
đến tổ 18 là Bồ đề Đạt Ma. Đầu thế kỷ thứ sáu, 
Bồ đề Đạt Ma sang truyền giáo ở Trung Hoa và 
được tôn là đệ nhứt tô ở Trung Hoa. Từ Đạt Ma 
về sau, còn năm tô kế tiếp, mà tô thứ sáu là ngài 
Huệ Năng. Về sau, Thiền tông chia ra làm 
nhiều chi phái, và việc truyền y bát nối ngôi tổ 
từ đây bị chấm dứt. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Căn nguyễn thật của T: hiển tông 

Đa số những tông phái ở Trung Hoa nguyên 
là những tông phái Ấn Độ truyền sang, nhưng 
riêng về Thiền tông, thì chưa có bằng cớ xác 
đáng chứng rằng phái này đã có trước Bồ đề 
Đạt Ma. Do đây có người kết luận răng chính 
Bồ đề Đạt Ma là thủy tổ của Thiền tông và 
thuyết hai mươi tám tô ở Ấn Độ chỉ là một câu 
chuyện bịa đặt đề cho tín đồ tăng lòng tin tưởng 
ở giáo pháp của Đạt Ma. Có người khác lại 
không tin rằng Đạt Ma là một nhân vật có thiệt, 
vì sách vở nói về hành tung của ngài rất mơ hồ 
và khiếm khuyết. Nhưng thôi, chúng ta cứ 
nhận tô Đạt Ma là một nhân vật có thiệt, 
nguyên quán ở Nam Ấn Độ, đã do đường 
Quảng Đông sang truyền giáo ở Trung Hoa và 
giữa ngài và sự thành lập Thiền tông có một 
môi liên quan trọng hệ. Ngoài Ta Ít thấy những 
chỉ tiết nào khác đáng tin cậy về tiểu sử của tô. 
Giáo sư Daisetz SusukIl, một nhà khảo cứu 
Nhựt Bồn rất có tiếng về Thiền tông, cũng cho 
rằng Bồ đề Đạt Ma có thiệt và ngoài lỗi dạy đạo 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


gọi là “vô ngôn” (không dùng lời nói). Tổ có 
truyền lại cho người đệ tử kế vị, quyền kinh 
Lăng Già, hàm chứa nhiều giáo lý căn bản về 
sau được bàn rộng trong chốn Thiền môn. Giáo 
sư Hồ Thích (hiện làm Giám đốc Quốc gia Đại 
học đường Bắc Bình và là người sáng tạo nên 
văn chương tân thời của Trung Hoa) còn đi xa 
hơn nữa. Có một độ, tiên sanh đã gia tâm khảo 
cứu lịch Sử Thiền tông và bác bỏ những gì được 
truyền tụng vệ căn nguyên phái này. Tiên sanh 
quả quyết rằng những giáo pháp từ trước đến 
nay được col là của sơ tô Đạt Ma và các tô kế 
truyền, kế luôn Lục tổ Huệ Năng mà quyền 
kinh Pháp Bảo được nổi danh tận Âu Tây, đều 
là do người đời sau mượn danh tạo ra. Đề 
chứng minh lời nói của mình, Hồ Thích dẫn 
những sách chép tay đã tìm được trong các kho 
tàng đời Đông Hán. Cứ những quyền sách này 
thì giáo pháp của Chư tổ không phong phú và 
không cùng một tinh túy như những kinh sách 


1,.... Lẽ ra nên đọc là Lăng ca, y như trong danh từ Thích ca, vì trong 
văn tự Trung Hoa, hai chữ “ca” này đều viết như nhau. Vả lại, 
có đọc “ca”, mới đúng với nguyên âm chữ Phạn là Lankâvatâra 
(dịch giả chú). 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 14 


hiện được lưu thông. Thật khó bài bác những lý 
lẽ của một nhà học giả uyên thâm như Hồ 
Thích, nhưng cũng không thể chấp những ý 
kiến của giáo sư, tôi đành giữ nguyên ý kiến 
của tôi cho đến khi nào tôi có đủ thời giờ khảo 
cứ trọn vẹn vẫn đề một cách đầy đủ. 
(trích tạp chí Từ Quang, số 48, tr. 40-43, 
Sài Gòn tháng TT năm 1955) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


CÓT YÊU CỦA PHÉP 


TRUYÊN TÂM 


Hoàn toàn tạm thời và có thê sửa đôi về sau, 
ý kiến của tôi sơ lược như thế này: tất cả các 
tông phái đều công nhận sự tham thiền nhập 
định là một lối tu tập cần phải rèn luyện nếu 
muốn đạt đến chỗ Giác ngộ viên mãn. Vì vậy, 
dầu về mặt phương pháp thực hành và quan 
niệm kết quả có khác nhau, mọi Phật tử đứng 
đăn, không phân biệt giáo phái, đều lấy việc 
tham thiền làm hệ trọng. Theo dòng thời gian, 
một số tín đồ nhà Phật cho rằng có nhiều lối tu 
tập khác, nếu không hơn, ít ra cũng hiệu quả 
băng pháp môn thiền định, như tu thiện, giữ 
giới, tụng kinh, niệm Phật v.v... 

Khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, các 
thứ pháp môn ấy được người trong nước tiếp 


15 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


đón, rồi tông phái nào theo xu hướng nấy, cố 
găng làm cho phát đạt thêm, ngoài ra còn bày 
biện thêm những lối tu tập mới nữa. Chắng 
những thế, giáo lý và đường lối tu tập trước kia 
vì chuyên sang một hoản cảnh mà dân tộc và 
văn hóa đều khác, lần lần lại biến đổi. Người 
Trung Hoa, tuy tánh tình đơn giản, vẫn không 
phải là một dân tộc nhằm mắt tin liều theo kinh 
điển, cho nên đối với họ, việc giữ giới sửa mình 
hình như không phải là phương diện quan trọng 
nhất của nền tôn giáo mới, huống chi trong đám 
tri thức, lúc nào cũng có một số người hoải nghi 
sự hiệu lực của pháp môn niệm Phật. Nên nhớ 
rằng trước khi Phật giáo được truyền sang, 
Trung Quốc đã có đạo Không, mà Không giáo 
thì không thích những biện luận siêu hình 
thường được quí trọng ở Ân Độ. 


Lại nữa học thuyết của Lão Tử và Trang 
Tử, nền tảng của Đạo giáo nguyên thỉ, làm cho 
nhiều người Trung Hoa thiên về Thiền tông mà 
họ xem như một hình thái tối thượng của cái 
thuật xét mình. Bởi vậy, khi Bồ đề Đạt Ma dạy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


rằng chỉ có pháp môn Thiền định mới đáng 
được theo đuổi, còn gia dư là để cho những bậc 
hạ căn hạ cơ, thì thiên hạ liền tin theo và phái 
Thiền tông không bao lâu trở nên phát đạt. Về 
sau, vì lời gièm siêm của Nho giáo, Phật giáo 
phải trải qua một cơn ác mộng, tín đồ bị giết 
chóc, chùa chiền bị tàn phá. Nhưng Thiền tông 
nhờ không thờ hình tượng, không tụng kinh gõ 
mõ, không chùa không am, nói tóm không một 
hình thức tôn giáo bề ngoài, nên vượt qua cơn 
bão bùng có phần dễ dãi hơn những tông phái 
khác. Từ ấy về sau, Thiền tông cảng thêm đứng 
vững vào hàng những tông phái mạnh nhứt ở 
nước Trung Hoa. 

Về mặt kinh điển của Thiền tông, tôi nhìn 
nhận rằng những giáo lý được xưng tụng là của 
Lục Tô Huệ Năng và của các bậc Thiền sư cầm 
đầu các chi phái kế hậu, sau khi Lục Tổ nhập 
tịch, phần nhiều bị pha trộn, thậm chí một vài 
kinh sách xét ra hình như đã do người đời trước 
để lại chớ không phải viết trong khoảng thời 
gian sách được lưu thông. Tuy vậy, giới Phật tử 
vẫn tin rằng các kinh sách ấy đều là chân truyền 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


và hiện thời Thiền tông lẫy đó làm căn bản cho 
giáo phái mình, luôn về hai phương diện giáo lý 
và tu tập. Vả lại, nếu nghi ngờ có chỗ thất 
truyền, thì còn phải cứu xét coi về phần tinh yếu, 
những sách vở ấy có sai khác hay không sai 
khác những giáo lý chính tông của các Tổ thuộc 
thế kỷ thứ bảy, thứ tám và thứ chín. 


Thiền tông tự xem là đại diện cho Tối 
thượng thừa của Phật giáo 

Nếu sự tích của Tổ Ma ha Ca Diếp và 28 Tô 
kế truyền có chỗ khó tin, phải nhìn nhận rằng, 
đứng về mặt lịch sử mà nói, Thiền tông là một 
trong những giáo phái ở Tàu ít liên hệ nhứt với 
Đức Phật Thích Ca Mâu ni. Nhưng điều ấy, tự 
nó chưa đủ cho phép chúng ta xem giáo lý của 
tông này là trái với tỉnh yếu Phật giáo, hoặc bác 
bỏ hăn lời tuyên bố của Thiền tông đã tự cho 
mình có công gìn giữ cái hình thức tối cao của 
Phật giáo. Thật vậy, rất khó mà nhìn nhận cũng 
như đánh đồ lời tuyên bố ấy, huống chi những 
lời vàng tiếng ngọc của Phật cả mấy trăm năm 
sau khi ngài nhập Niết bàn mới được kết tập. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Nhưng, cứ theo khế kinh là những sách phải kể 
là đã ghi chép những lời Phật dạy, thì có nhiều 
đoạn nhiều câu khiến chúng ta phải gia công 
cứu xét Thiền tông. Thí dụ có chỗ Phật bác 
những biện luận rắc rồi về siêu hình học, là đặc 
điểm của một vài giáo phái; có chỗ khác Phật 
lên án những nghi thức lễ bái bề ngoài mà hiện 
nay một vài tông phái khác lấy đó làm trọng. 
Có điều này chắc thật, là Phật không nhận có 
một thực thể thường tôn bất biến gọi là "linh 
hồn". Phật dạy mỗi vật là do luật nhân quả kết 
thành một cách bất ngờ, trong một thời gian 
hữu hạn. Luật â ấy tập hợp tế bào thành một hình 
tượng để rồi tan rã, tan rã để tập hợp kết thành 
một hình tượng khác. Vấn đề khó giải nhất là 
vấn đề bản thể của tế bào. Đức Phật đã dạy gì 
hay đã có những tư tưởng thế nào về bản thê 
ây? Những tế bào có thật không, hay cũng chỉ 
là một vọng tưởng của cái đại mộng trong đó 
người đời mơ thấy có "nhân" có "ngã? Về các 
điểm khác, Thiền tông hoàn toàn đồng ý; về 
điểm chót (tế bào có thật không nghĩa là có bản 
thể không?) thì Thiền tông dường như có một 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


chủ trương riêng và, đồng với các tông phái 
khác, có quyền bênh vực chủ trương ấy như 
chính của Đức Phật đã dạy. Vậy thì, vì không 
thể quyết đoán rằng Thiền tông hay một tông 
phái nào khác quả thật của Phật lập ra hay 
không, nghĩ nên theo lẽ phải mà, đối với Thiền 
tông, giữ một thái độ giống như thái độ của một 
tín đồ tân giáo (protestant) giải thích đạo Cơ 
đốc. Mối liên hệ lịch sử giữa Thiên chúa giáo 
và Cơ đốc giáo chắc chắn là lâu xưa hơn mối 
liên hệ của các chi phái khác, nhưng toàn thể 
người theo Cơ đốc giáo không lấy đó mà cho 
rằng ngày nay Thiên chúa giáo còn nắm giữ 
nguyên vẹn cái tính thần và những niềm tin 
tưởng của đẳng Giáo chủ của họ. 


Phái Hoàng Bá 

Lúc Lục Tổ còn sanh tiền, Thiền tông đã bị 
chia ra làm hai nhánh: Nhánh phía bắc gọi là 
Bắc tông và nhánh phía nam gọi là Nam tông. 
Nhờ nhà vua ủng hộ, Bắc tông được một thời 
sung thạnh, nhưng ít lâu lại tiêu tàn. Bắc tông 
dạy tiệm giáo, nghĩa là phải lần hồi, từ thứ bậc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


mà đạt đến Giác ngộ. Giáo sư Hồ Thích cho 
tông này mới thật là chân truyền của Sư tô Đạt 
Ma và các Tổ Trung Hoa, từ Tổ thứ nhì đến Tổ 
thứ năm là ngài Hoằng Nhẫn. Nam tông chủ 
trương đốn giáo và dạy răng có thể đắc đạo 
ngay hiện thể. Chắng những tông nảy cảng 
ngày càng khuếch trương, mà còn chia ra làm 
nhiều nhóm nữa. 


Trong các hàng đệ tử kế vị cho Lục Tổ, có 
Đạo Nhứt (cũng gọi là Mã Tổ) là lỗi lạc hơn hết. 
Mã Tổ tịch năm 788 sau Tây lịch. Theo bài sơ tự 
của sách Truyền tâm Pháp yếu, ghi chép giáo 
pháp của Hy Vận (tức Hoàng Bá Thiền sư), thì 
Hy Vận sau Mã Tổ một đời, có sách lại nói đến 
hai đời. Nhưng dầu một hay hai đời, có điều này 
kế chắc được là Thiền sư tịch năm §50, sau khi 
truyền tâm ấn cho Nghĩa Huyền, người đã sáng 
lập ra chi Lâm Tế và tịch năm 867. Hiện nay chi 
Lâm Tế còn tôn tại ở Trung Hoa. Ảnh hưởng tất 
to ở Nhật Bản dưới danh hiệu Rinzal. 


Hy Vận Thiền sư ẩn tu nhiều năm trên một 
ngọn núi gọi là Hoàng Bá, thuộc tỉnh Giang 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Tây, vì vậy ngài mới lấy tên này làm tên riêng 
và đặt cho giáo phái của mình. Cũng như tất cả 
các sư Trung Hoa, ngoài cái tên lấy nơi ẩn tu 
mà đặt, Hy Vận còn hai tên khác nữa mà một là 
Đoạn Tế. 
Lai lịch của tác giả bài tựa 
Sách Truyền tâm Pháp yêu do Bùi Hy chép 
và đề tựa. Là quan văn, Bùi Hy có một tuồng 
chữ rất đẹp, đến nay còn dùng làm kiểu mẫu 
cho học trò. Tương truyền, lúc rảnh việc, Bùi 
Hy có khi đóng cửa đọc sách cả năm, không hề 
đi ra ngoài. Khi xem đến bài tựa của tác giả, 
quý vị sẽ thấy Truyền tâm Pháp yếu là một 
quyền sách ghi chép nhiều câu chuyện đạo giữa 
tác giả và Hy Vận Thiền sư, trong hai lần được 
gần gũi bậc cao Tăng. 
(trích tạp chí Từ Quang số 49, tr. 38-41, 
Sài Gòn tháng I2 năm 1955 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Muốn trình bày cương yếu 
của Thiền tông là một việc rất khó, vì hai lẽ: 1/ 
Giáo lý Thiền tông không căn cứ trên một bộ 
kinh đặc biệt nào cả (ngoại trừ bộ Lăng Già 
Tâm Ấn, nếu chúng ta nhìn nhận rằng Thiền 
tông phát tích ở kinh này). 2/ Sự chân truyền 
giữa thầy và trò luôn luôn là một sự thông cảm 
trực giác, gọi là dĩ tâm truyền tâm, chớ không 
dùng lời nói. Do đó mà có danh từ “vô ngôn”, 
thường gặp trong sách vở của các Thiên sư lưu 
lại. 

Bởi cớ, tôi không có ý lược thuật ở đây giáo 
lý của Thiền tông mà chỉ phác họa nội dung của 
quyền TRUYEN TÂM PHÁP YÊU, nghĩ răng 
nếu không giới thiệu như thế, thì các độc giả 


23 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


chưa quen với văn cú Thiền tông khó mà lãnh 
hội được, một vì sách viết không có lớp lang, 
hai vì tác giả viết cho những người am hiểu 
giáo lý Đại thừa, chớ không phải viết cho đại 
chúng. 

Chữ “lâm” hay “Nhứt tâm” trong sách, 
đồng nghĩa với chữ “Tuyệt đối? (Absolu). 
Nhưng đừng tưởng rằng danh từ “Tâm” được 
chọn dùng vì nó diễn đạt đúng cái quan niệm 
của Thiền tông về lý Tuyệt đối. Đó bất quá là vì 
không tìm ra được một danh từ nào khác xứng 
đáng hơn thôi. 

Tầm không phải chỉ một cái gì riêng biệt 
đang ấn nấp trong mỗi xác thịt, mà sự thật, chỉ 
một cái gì chung cho tất cả chúng sanh. Tâm 
cũng không có nghĩa là một chất gì đó, có công 
năng uốn nắn, hóa sanh muôn vật. Tâm lại còn 
có khi dùng thay cho chữ "tâm niệm” mà Đại sư 
Suzuki đã dịch là "mentation”, chỉ những phân 
biệt, đo lường, cân nhắc, chia người chia ta, 
thấy xấu thấy tốt, v.v... tóm lại là những hành 
động, tạo tác của tâm. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Tâm là Tuyệt đối thì không thể nói Tâm thế 
này hay thế nọ được. Thí dụ, không được nói 
Tâm là vô cùng tận, vì hễ nói Tâm là vô cùng 
tận thì những cái gì có giới hạn phải bị gạt bỏ ra 
ngoài Tâm. Như vậy thì trái với lỗi lập luận của 
sách mà chủ đích là vạch cho ta thấy chỉ có 
Tâm mới là cái Chân thật hay Thực thê 
(Réalité) duy nhứt: ta và ngoại cảnh (núi sông, 
cây cối, cầm thú, v.v...) mà ta tiếp xúc, nhận 
biết được nhờ ngũ quan làm môi giới, tất cả 
những cái ấy không gì khác hơn là Tâm. Nếu 
bảo tâm là vô cùng tận, tức là để Tâm ra một 
bên và để những cái không phải vô cùng tận 
như sông núi, cầm thú, thảo mộc... ra một bên 
khác, hai đàng không dính líu với nhau, thí như 
nói nước là riêng và sóng là riêng, trong khi 
nước tức là sóng, sóng tức là nước. Tâm và vật 
cũng thế, tâm tức là vật, vật tức là tâm. 


Lại nữa, luận đến tâm mà nói "có", nói 
"không" cũng là sai. Phải hiểu vấn đề "hữu, vô" 
như thế này. Đứng về phương diện tuyệt đối mà 
xét thì tất cả là Một, vậy Một đây là Tâm. Muôn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


vật chúng ta nhờ ngũ quan nhận biết, trong 
tuyệt đối, không thật có. Đó chăng qua là những 
cố găng chất chứa, tô hợp tạm thời trong một 
giai đoạn ngắn ngủi, không nghĩa lý gì đối với 
thời gian vô tận, để rồi tan rã như bọt nước hay 
sương mai. Thuyết "tương đối" và thuyết "vạn 
vật do nguyên tử hợp thành" của Khoa học 
ngày nay chứng tỏ điều này. Sở dĩ có hợp, có 
tan là do nhân duyên. Mỗi vật (pháp) là kết quả 
của vô lượng nguyên nhân nối tiếp nhau như 
một sợi dây chuyền mà không sao tìm ra đầu 
mối được. Vậy thì không có một vật nào 
thường còn mãi mãi, hay tự hóa tự sanh mà 
không do một nguyên nhân nào đó. Vạn vật chỉ 
có trong tương đối và vì vậy kinh sách Đại thừa 
thường hay nói "phi hữu" (Không có cải gì có), 
rồi tiếp ngay theo, lại nói "phi vô" (không có 
cái gì là không có) với cái nghĩa: không có cái 
øì là không có năm sẵn trong Tâm tức là cái 
Tuyệt đối. 


Để cho dễ hiểu chúng ta có thể nói thắng 
người (être humain) có ba phân: Một là xác thịt, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


hai là cái "ta" hay bản ngã (mol), ba là "chân 
ngã”, cái ta thật (soi réel). Xác thịt không khác 
øì mọi vật xung quanh ta, không chân thật, vì là 
một hiện tượng giả tạm, do nhân duyên cầu tạo. 
Cái gọi là "ta" cũng thế, là một trò ảo thuật, do 
năm thứ tích tụ mà thành là: Hình dáng (sắc), 
xúc cảm (thọ), tư tưởng (tưởng), phân biệt 
(hành) và nhận biết (thức). Cái "chân ngã" mới 
là sự thật tuyệt đối, nó ở ngoài sự nhận biết của 
ngũ quan, nó là Lý Tuyệt đối trong đó không có 
sự phân biệt, vì vậy cái "Chân ngã" ấy cũng là 
cái "Thực thể" chung của tất cả chúng sanh. 
Chân ngã ấy là Tâm. Ai bảo tôi có tâm tôi, anh 
có tâm anh, là sai. Chỉ có một Tâm mà thôi, 
cũng như nước chỉ có một, còn sóng thì muôn 
trùng như sự vật trong vũ trụ. Vì mê muội lẫy 
bản ngã làm cái Ta thật nên chạy theo dục lạc, 
tham vọng, nguồn gốc của đời sống riêng biệt, 
chia người chia ta, xa hăn Chân lý. 

Thiền tông quả quyết rằng giáo lý của các 
chi phái khác là để dành cho những người thiếu 
khả năng nhận định sự sai lầm của trí phân biệt 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


và cái tính cách "đồng nhất" trong Tuyệt đối 
của vạn vật hiện đang đối đãi nhau. Vì vậy chủ 
trương của các chi phái ấy là dùng những 
phương pháp tu tập để dắt dẫn tín đồ mình tiến 
lần lần về nẻo chân lý giác ngộ. Đây là con 
đường "tiệm giáo", cứu cánh vẫn đến chỗ minh 
tâm kiến tánh, nhưng phải trải qua vô lượng 
kiếp luân hồi khổ não. Trái với lối tiến lần hồi 
này, Thiền tông hiến cho người tu hành đủ khả 
năng, một lối tiến thắng, theo con đường tắt gọi 
là "đốn giáo". Chủ trương của Thiền tông như 
thể này: "Ta với Tâm (Tuyệt đối) đã là một 
ngay trong lúc này rồi, thì còn hạnh nào phải tu, 
điều nào phải đắc, chỗ nào phải đạt đến nữa?" 
Nói một cách khác, Tâm, Phật và chúng sanh 
không phải ba cái khác nhau, Tâm tức Phật, 
Phật tức chúng sanh, tuy ba mà một, vậy thì 
Phật có ở đâu xa mà nói là tìm, là gặp, và cũng 
không thê nói tu để thành Phật vì ngay trong 
hiện tiền chúng sanh với Phật là Một chớ không 
phải hai. Điều cần yếu duy nhứt là phải làm thế 
nào đề hốt nhiên bừng mắt thấy được cái "Một" 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


đó. Giác ngộ được như thế là bẻ gãy ngay sợi 
dây chuyền nhân duyên, chận đứng bánh xe 
luân hồi, vì đã diệt xong tam độc Tham, Sân, 
S1. 

"Truyền tâm pháp yếu" ít nói đến phương 
pháp tham thiền, vì cho phảm là độc giả của 
sách thì phải là người tu Phật, mà đã là Phật tử, 
thì không lẽ không biết cách tu hành. Vì vậy 
sách không dạy phải tham thiền như thế nào mà 
chủ ý chỉ thế nào là tham thiền sai lầm. 


Đa số người hành đạo, vì cho cảnh thế gian 
là mộng ảo, nên dùng nhiều phương pháp tập 
trung tư tưởng mà họ cũng gọi là tham thiên, để 
mong thoát khỏi cảnh giả dối ấy. Như thế thì họ 
cho có một cảnh khác chân thật. Theo Huỳnh 
Bá Thiền sư, sự sai lầm ở chỗ này. Không có 
cái giả riêng biệt và cải chân riêng biệt, cũng 
như không có vật riêng biệt và Tâm riêng biệt. 
Tất cả muôn sự muôn vật trước mắt ta đây đều 
là Tâm cả; tuy là hiện tượng tương đối, nhưng 
đều trong cái Tuyệt đối cả. Vậy thì cỗ tâm xô 
đuôi hay phá tan cái vọng là một việc làm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


không ăn thua vào đâu: làm sao tách sóng ra 
khỏi nước được mà mong bỏ vọng về chân là 
hai cái dính liền nhau? Tu thiền mà nói bỏ vọng 
về chân là không hiểu Thiền na. Cứu cánh của 
đạo Thiền là đạt đến chỗ nhận thấy được cái 
"trống rỗng", cái phi lý của óc phân biệt. Làm 
thế nào? Phải đình chỉ, phải chận đứng những 
vọng động của tâm, nó khiến chúng ta khi thủ 
khi xả, khi nói hữu khi nói vô, nghĩa là đối với 
vạn vật ở ngoại cảnh, đừng tưởng thấy CÓ Cái 
đáng thích, có cái không đáng thích, hay đừng 
cho vật này là có, vật nọ là không. Tóm lại là 
đừng để mình còn bị kẹt trong vòng đối đãi 
trắng đen, tốt xấu, cao thấp, ngon dở v.v... 
Nhưng đừng lầm tưởng dứt vọng động là giữ 
tâm trống không, vì như đức Lục Tổ nói, tâm 
mà trống không thì có khác nào khúc gỗ. Mà 
khi tâm đã thành gỗ thì con người thành vô tri 
vô giác, làm sao xử thế tiếp vật đây? Và lại, 
không thể nào giữ tâm trồng rỗng mãi mãi 
được. Bắt quá trong lúc ngôi tĩnh tọa mà thôi, 
rồi đến khi xuất thiền, tâm cũng trở lại vọng 
động như trước. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Chánh pháp của Thiền tông không phải dạy 
như vậy. Dứt vọng động, theo Tông này, là giải 
thoát tất cả các thọ cảm của ngũ quan, nhờ nhận 
thấy rõ răng, trong tuyệt đối, không có vật nào 
hơn vật nào, và những ngon đở, tốt xấu, v.v... là 
những cái không thật có. Thế nghĩa là đừng để 
cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân làm lầm mình nữa, 
mà nói có sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, mùi 
béo... Tất cả những cái đẹp, hay, thơm béo đó là 
tự tâm ta vọng động phân biệt và ngụy tạo, chớ 
không thật có. 


Theo Thiền tông không thể có sự giác ngộ 
manh mún. Không như cái thấy, có cái thấy mờ 
mờ và cái thấy sáng rõ, giác ngộ chỉ có một, là 
sự giác ngộ hoản toàn. Vì vậy, không thê nói tôi 
giác ngộ được một phần. Ngủ hay là tỉnh, mà hễ 
tỉnh là hết ngủ; cái nửa ngủ nửa thức, chưa phải 
là cái tỉnh chân thật. Thực thê (Réalité) của vạn 
vật, phải vượt qua khỏi cái tướng giả dối, bề 
ngoài, mới tìm ra được. Phải năm lấy cho được 
cái Thực thể ấy hay không năm lấy được, chớ 
không thể có cái lừng chừng được. Như trường 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


hợp của Ma ha Ca Diếp chợt tỉnh mỉm cười khi 
thấy Đức Phật cầm đóa hoa đưa lên. Cái giác 
ngộ của ông nó bột phát chỉ trong giây phút ấy 
như tiếng pháo nỗ vang. Không có những cái nô 
nhỏ trước rồi mới đến cái nô lớn kết cuộc, mà hễ 
nô rồi là thôi, không còn nô nữa, cũng như một 
khi đã giác ngộ, thì cái giác ngộ ấy hoàn toàn rồi. 

Nhưng đừng tưởng cứ sống cái sống tầm 
thường rồi một ngày kia giác ngộ sẽ tự nhiên mà 
đến. Không. Muốn giác ngộ, cần phải đào luyện 
cái tâm như thế nào kìa, và chính đó là mục đích 
của Thiền tông. Cái lỗi đào luyện này, theo 
phương pháp Thiên tông, là quay mắt trở lại tìm 
xét trong ta (hồi quang phản chiếu) để thấy 
được, năm được cái thực thể nằm ở phía sau cái 
mà chúng ta vui thích gọi là "chúng ta”, và cũng 
ở luôn phía sau cái tướng của mọi sự mọi vật. 
Trên lý thuyết, cũng có thể ngó ra ngoại cảnh 
mà tìm thấy được cái thực thể ấy, nhưng vì hễ 
xúc cảnh là sanh tình, tâm bị vọng động, nên 
phương pháp ngó ra ngoài ít hiệu quả hơn 
phương pháp ngó vào trong. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


: Chu Chan 

Băc Bình, tháng Š năm 1947 

(trích tạp chí Từ Quang sô 50-51, tr.74-79, 
Sài Gòn tháng1-2 năm 1956) 


33 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Bùi Hưu, Tỉnh Hà Đông, Đời Đường, 
Hiệp chép và đề Tựa 


Có một đại Thiền sư, tên 
pháp là Hy Vận, ở Hồng Châu, huyện Cao An, 
núi Huỳnh Bá, đưới chân ngọn Thứu. Thiền sư 
là cháu đích tôn của ngài Lục Tổ ở Tào khê và 
là "cháu pháp” của Tây đường Bách Trượng. 
Riêng mang ấn tối thượng thừa là lối dạy đạo 
không dùng văn tự, Đại sư không dạy gì hơn 
phép truyền Tâm, ngoài ra Đại sư không thấy 
có phép nào khác, (vì Đại sư) cho Tâm và thê 
đều không và muôn duyên đều vắng lặng, như 
mặt trời mọc lên giữa hư không, ánh sáng chiếu 
diệu, không bị một hột bụi con nào làm vẫn 
đục. AI chứng được Tâm, thì không còn nói cũ 
nói mới, nói sâu nói cạn. Ai bàn về Tâm, không 


34 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


còn lây chữ nghĩa mà giải, lập tông này phái nọ 
và cũng không còn khai mở gì hết. Ngay dưới 
mắt ta là cái ấy rồi (Tâm). Đừng suy nghĩ tìm 
tÒI, vì một niệm dây lên là sa1, sau tự nhiên sẽ 
thấy ta là bản tánh Phật vậy. Bởi cớ, lời của Đại 
sư rất gọn, lý của Đại sự rất ngay, đạo của Đại 
sư rất cao và lối hành của Đại sư không giống 
ai. Bốn phương học chúng nhắm núi kéo tới, 
thấy tướng Đại sư mà giác ngộ, thường lui tới 
trên ngàn người. 


Năm Hội Xương thứ hai, lúc làm quan ở 
Châu Chung Lăng, tôi có thỉnh Đại sư từ núi 
đến đây và mời ngài nghỉ tại chùa Long Hưng, 
ngày đêm hỏi đạo. Đến năm Đại Trung thứ hai, 
tôi trấn Uyên Lăng, lại cho người lấy lễ đi 
nghinh đón Đại sư về an cư tại chùa Khai 
Ngươn, ngày đêm thọ pháp. Sau khi xa Đại sư, 
tôi bèn chép lại những gì ngài đã truyền dạy, 
nhưng mười phần chỉ được một hai thôi. (Tuy 
vậy) vẫn cho là phép "tâm ấn" nên không đám 
truyền ra. Nay sợ giáo pháp "nhập thần tinh 
nghĩa" của Đại sư không được kẻ hậu lai nghe 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


học, nên không dấu kín nữa, mà lại lấy ra, trao 
cho hai đệ tử của Đại sư là Thái Châu và Pháp 
Kiến, nhờ trở về non xưa, hỏi các bậc trưởng 
lão chùa Quảng Đường coi lời sao chép giống 
khác thế nào đối với những lời chính các ngài 
đã được Đại sư thân dạy. 

Bài tựa này viết ngày mùng § tháng 10, năm 
Đại Trung thứ I1, đời nhà Đường. 


n Phân chú thích 

Cao An. — Hiện ở phía tây bắc tỉnh thành 
Giang Tầy (Trung Hoa). 

Lục Tổ. - TỔ thứ sáu của Thiền tông, tên 
úy là Huệ Năng, tịch năm 713 sau T.L. —- Đích 
tôn là cháu nội, tức là đệ tử của đệ tử Tô Huệ 
Năng. 

Tây dường Bách Trượng. — Tức Hoài Hải 
Thiên sư, bạn đông Sư với thây của Hy Vận. 

Tôi thượng thừa. — Cáo pháp cao nhứt, 
chỉ Thiên tông. 

Muôn duyên văng lặng. — Chánh văn: vạn 
duyên câu tịch. Thường cho răng có sanh diệt, 
luân hôi là vì có nhân quả, nghiệp báo, một 
định luật luân chuyên không bao giờ ngừng. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Thiên tông nhìn nhận sự quay cuông của luật 
nghiệp báo, nhựng cho luật này chỉ chị phôi 
những ai còn sông trong mê mờ. Còn đôi với 
những bậc đã ly khai sắc tướng, nhận rõ Chân 
tâm, sông hòa hợp làm một với vũ trụ, không 
còn thây người thây ta, thì luật nhân quả, 
nghiệp báo không còn hiệu lực nữa. Vì vậy 
nên nói vạn duyên câu tịch. 

Nhập thân tính nghĩa. — Lôi dạy của 
Thiên tông không phải lây thông minh tâm 
thường mà hiệu được, mà đo lường được; trái 
lại phải qui ' tụ hết tỉnh thần mới thâu đạt, vì nó 
thuộc về nội tâm, phải đi sâu vào trong chớ 
không phải học phớt bê ngoài. Vì vậy nên nói 
"nhập thân”. Còn tính nghĩa là nói nghĩa lý 
tĩnh vi, nhỏ nhặt, phải hêt sức chăm chú mới 
nhận được, thí như phải ngó cho thật kỹ, cho 
lâu mới nhận được những vật quá nhỏ, quá 
kín. 

Non xưa (cựu sơn). — Là Huỳnh Bá Sơn. 
Lúc Bùi Hy việt bài tựa này, Hy Vân Thiên sư 
đã tịch vài năm trước rôi. 

(trích tạp chí Từ Quang sô 52, tr. 36-41, 
Sài Gòn tháng 3 năm 1956) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Đại Sư kêu Hưu tôi, nói: 
Chư Phật và tất cả chúng sanh đều chỉ là Tâm, 
và ngoài Tâm ra không có một vật nào khác. Từ 
vô thỉ đến nay, Tâm ấy không hè sanh, không 
hề diệt, không xanh, không vàng, không hình 
không tướng, không thuộc hai loại "có”, 
"không", không mới không cũ, chăng phải dài, 
chăng phải vắn, chẳng phải lớn, chăng phải 
nhỏ. Tâm ấy vượt hắn lên trên những gì phân 
ranh giới được, đo lường được, không dùng 
danh từ ngôn ngữ mà diễn tả được, vượt hăn lên 
trên những gì có dấu vết, có đối đãi nhau. 
Trước mắt ta là cái ấy rồi (Tâm), đừng suy luận 
øì hết, vì suy luận là sai lầm ngay. Như hư 


38 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


không, Tâm không có ranh bờ, không thê đo dò 
được. Chỉ có Tâm ấy là Phật. Phật với chúng 
sanh không có sự sai khác nào. Chỉ vì chúng 
sanh mê đắm hình dáng, nên cầu Phật ngoài 
Tâm, thất công vô ích. Cầu như thế là khiến 
Phật đi tìm Phật, sai Tâm đi bắt Tâm, hết kiếp 
ngoại hình, cũng không tìm được. 


Không biết răng hễ bặt tư tưởng, bỏ điều lo 
nghĩ là Phật hiện ngay trước mặt. Tâm ấy tức là 
Phật, Phật tức là chúng sanh. Lúc làm chúng 
sanh, Tâm không vì thế mà giảm; khi làm Phật, 
Tâm cũng không vì thế mà thêm. Mà dầu có tu 
sáu phép Ba la mật, hành được muôn hạnh lành, 
lập được công đức nhiều như số cát sông Hãng 
đi nữa, cũng không thêm gì, vì các công đức ây 
thật ra vôn có đây đủ nơi Tâm rôi vậy. Gặp 
duyên thì thi thô (điều công đức), duyên bặt thì 
ở yên (đừng tìm kiếm). Nếu không quyết định 
tin Tâm là Phật mà chấp tướng tu hành để cầu 
thành Phật, thì đó là vọng tưởng, làm ngại bước 
đường vào nẻo giác ngộ. Tâm đó là tâm Phật, 
không có Phật nào khác. Tâm ấy sáng suốt và 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


trong sạch như hư không, không một điểm hình 
dáng. Khi tư tưởng dây lên là ngược lại với bản 
thể (Tâm) của muôn pháp, và như thế là mê 
đắm hình dáng. 


Từ vô thi đến nay, không có Phật mê đăm 
hình dáng. Tu Lục độ vạn hạnh để cầu thành 
Phật, là mong leo từng cấp bậc đề đến quả Phật. 
Từ vô thỉ đến nay, không có việc thành Phật 
từng cấp bậc. Chỉ giác ngộ được Tâm là đủ, 
ngoài ra không có một pháp tu hành nhỏ nhoI 
nào cần phải tập học. 


Lời bàn và chú thích 


Điêu quan trọng xin nhắc lại và cần nên 
nhớ, là chữ Tâm dùng trong sách này và viết 
chữ T (hoa) không có nghĩa là tám thức (tránh 
hiểu biết và phân biệt mà có nghĩa là bản thể 
của vạn vật, chung cho vạn vật. Bản thể ấy, 
không biết từ bao giờ đến nay (vô thỉ dĩ lai, 
luôn có (thường hằng) và tự có như thế chớ 
không do ai sanh hay vật nào sanh. Vì tự có tự 
tôn nên cũng không hè mát. Nó không hình 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


tướng nên không thể nói nó có màu sắc, nói có 
nói không, nói cũ nói mới, nói đài nói văn, nói 
lớn nói nhỏ, mà cũng không đo lường được và 
lập ranh giới được. Ngôn ngữ, văn tự không thể 
dùng mà diễn tả nó được, vì lời nói, chữ nghĩa 
là những dụng cụ có chừng có mực, thì để diễn 
tả những cải gì cũng có chừng mực (lim), 
chớ không thể diễn tả Tâm là cái không có 
chừng mực (Ilimilé) như hự không (espace). 

Bản thể ấy là cái Toàn thiện Toàn chân 
Toàn mỹ, gọi chung là Phật. Muốn dễ hiểu, xin 
tạm nói đó là cải Năng lực duy nhất của vạn 
vật, không ai thấy nhưng phải nhận là có, vì 
nếu không có nó thì không có vạn vật là hình 
thái hiện tượng của Năng lực ấy. Thí dụ như 
điện là vật vô hình, chúng ta không thấy, nhưng 
biết có điện khi thấy cánh quạt quay, bóng đèn 
sáng, v.v... Quay và sảng là hợp tác của điện, 
như cứ động, nói năng, suy nghĩ... là hiện tượng 
của bản thể là Tâm. 

Không có hai Năng lực hay hai Sự sống 
trong vũ trụ. Sự sống ở đá sắt, thảo mộc, cẩm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


thủ, nhán loại y như nhau (đồng nhữt thê). Sự 
sống. ở một người đã hết mê lầm (giác ngộ) với 
sự sống ở một người còn chìm đắm trong chỗ 
tối tăm (vô minh) đêu như nhau. Giác ngộ gọi 
là Phật, vô minh gọi là chung sanh. V1 chung 
một sự sống, một bản thể như nhau, nên nói 
Phát và chúng sanh không khác. 


Ở phàm phu vô mình, độc ác, ai cũng tưởng 
Chân Mỹ Thiện đã chết mất, rồi đến khi giác 
ngộ, Chân Mỹ Thiện mới trở lại. Thiên tông 
bảo không phải thế. Ngay trong phảm phu, 
Chân Mỹ Thiện vẫn có sẵn và đây đủ, vì chính 
đó là bản thể, là năng lực, là sự sống của tất cả 
con người. Mất cái đó đi thì còn tìm đâu ra 
người mà nói phàm phụ? Do lẽ này mà sách 
dạy: lúc làm chúng sanh, Tâm ấy không giảm, 
mà khi làm Phật, Tâm ấy cũng không thêm. 


Tâm — hay bản thể, năng lực, sự sống — là 
một cái gì hết sức lạ lùng: nó là tất cả, nó vừa 
là đức Đại từ, Đại bi, vừa là Đại trí huệ, vừa là 
Đại hùng Đại lực; nó là Sự thật đời đời kiếp 
kiếp, nó là Pháp — là những định luật đã chỉ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


phối, đang chỉ phôi và sẽ chỉ phối mãi mãi sự 
sanh thành biến hóa của vạn vật, như luật Wô 
thường, Nhân quả, Luân hồi v.V... 


Tâm, căn bản của loài người, đã tốt đẹp, 
trong sạch, đạo đức như thế, cớ sao người đời 
lại xấu xa, dơ bẩn, ác độc? Chỉ vì người đời lo 
nghĩ nhiễu quá. Dứt tư tưởng quàng xiêng — 
những tư tưởng do Tham giận, sỉ mê làm phát 
khởi — thì Phật sẽ hiện ngay trước mặt. Đừng 
lâm tưởng Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà sẽ 
hiện cho mình thấy như mình thấy ở tranh ở 
tượng, mà phải hiểu ”Phật hiện”, ở đây có 
nghĩa là những đức Trong sạch (Thanh tịnh), 
Thương xót (Từ b), Vui vẻ (Hỷ), Tha thứ và Hy 
sinh (X4) v.v... sẽ phát hiện trong lời nói việc 
làm của ta, vì Phát chính là những đực tính cao 
cả ấy. Gặp của rơi mà không lấy là tại tâm ta 
trong sạch, khiến ta không lấy; thấy người đói 
khổ ốm đau mà cứu giúp là tại tâm từ bỉ xui 
khiến... Trong những giây phút ấy, chúng ta 
không hành động theo phàm phu mà theo Phật, 
hay nói cho đúng hơn, chúng ta hết phàm phu 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


mà là hiện thân của Phật, của dực Thanh tịnh, 
Từ bi... Đó là ý nghĩa của hai chữ `” Phát hiện `. 

Nếu chúng ta không hiểu như thể, cứ tưởng 
dọn sửa bê ngoài, giả nói là đạo đức, giả làm 
việc thiện, mà không chịu vẹt những mây hắc 
đm của Tham, Sân, Sỉ, để cho ánh sáng của 
Chân Tâm phát hiện đây đủ, khiến chúng ta nói 
làm đụng với lòng ta, thì đó là “trước tướng” 
t hành, không bao giờ trở lại với cái nguồn 
sáng ở nơi ta được, tức là không bao giờ 
“thành Phát” như thường ni. 


Thiển tông chủ trương sự giác ngộ hốt 
nhiên, như ngủ chợt tỉnh hắn, chứ không chủ 
lrương thức tỉnh lân lần. Nhưng CH/BÁ ta đừng 
VÌ: thế mà bỏ con đường ` "Tiệm giáo” tiễn từ 
cấp bậc. Chúng ta nếu xét mình không đủ khả 
năng nhảy một cái là tới đích, thì phải tiễn từ 
bước. 

(Trích tạp chí Từ Quang, số 53, tr 36-41, 
tháng 4 năm 1956) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Đó là Phật chân thật. Phật 
và chúng sanh là một Tâm, không sai không 
khác. Tâm ấy như hư không, không tạp nhạp, 
không hư hỏng, như mặt trời xoay tròn, chiếu 
sáng bốn phương thiên hạ. Lúc mặt trời mọc, 
ánh sáng rải khắp gầm trời, nhưng hư không 
không vì đó mà sáng. Lúc mặt trời lặn, bóng tối 
rải khắp gầm trời, nhưng hư không không vì đó 
mà tối. Hai cảnh sảng tối tự chúng xâm đoạt 
lấy nhau, còn cái tánh của hư không, tự nhiên 
bao la không dời đổi. Tâm của Phật và chúng 
sanh cũng như thế. Nếu hình dung Phật dưới 
cái tướng trong sạch, sáng chói và giải thoát, 
còn hình dung chúng sanh dưới cái tướng dơ 
đục, tối tăm, và sanh tử, thì dầu có trải qua một 


45 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


số kiếp nhiều như cát sông Hằng, rốt cuộc cũng 
không được Bồ đề, vì còn bám níu theo cái 
hình dáng bề ngoài. Chỉ giác ngộ được cái Tâm 
ây là đủ, ngoài ra, không còn cầu một mảy may 
phép tu hành nào khác. Tâm ấy là Phật. Kẻ học 
đạo hiện nay không tỉnh biết được cái thê của 
Tâm là như thế, cho nên trên cái Tâm lại sanh 
nhiều lo nghĩ, ngó ra ngoải Tâm mà cầu Phật, 
bám níu vào hình dáng mà tu hành. Đó là 
phương pháp. sai lầm, không phải con đường 
đưa đến Bồ đề. 


Dâng lễ cho chư Phật mười phương, không 
băng dâng lễ cho một người tu hành "vô tâm". 
Tại sao thế? Vô tâm là không còn một tâm 
niệm. Cái thê của Như như thì trong như gỗ đá, 
không lay không động, ngoài như hư không, 
luôn luôn thông suốt, không gì ngăn trở. Trong 
cái thể Như như ấy không có chủ khách; thê ấy 
không đứng dừng một chỗ nào, thể ấy không 
hình tướng, vì vậy nên không thê nói được nói 
không, nói còn nói mất. Những kẻ muốn đạt 
đến cái thể Như như ấy, không dám bước vào 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


con đường (dẫn đến nội tâm), sợ lạc vào chỗ 
không còn lấy øì bám níu, nương tựa được, cho 
nên (chẳng khác người lội sông), họ hốt hoảng 
quày đầu trở lại mé bờ, như trường hợp những 
người mong cầu sự thấy xa hiểu rộng. Kẻ thấy 
xa hiểu rộng nhiều như lông, người giác ngộ ít 
như sừng. 

Văn Thù Bồ Tát tiêu biểu cho cái Lý; Phố 
Hiền Bồ Tát tiêu biểu cho cái Hành. Lý là cái 
lý của chân không vô ngại. Hành là cái hành vô 
tận ngoài sắc tướng. Quan Âm Bồ Tát tiêu biểu 
cho lòng thương không bờ bến ; Thế Chí Bồ 
Tát tiêu biểu cho trí tuệ không lường được. Duy 
Ma Cật là “Tịnh Danh”. Tịnh là tánh; Danh là 
là tướng. Tánh, Tướng không khác nhau, nên 
kêu là Tịnh Danh. Những gì do các Bồ Tát vừa 
kể tượng trưng, người đời ai cũng có. Hễ không 
lia “nhứt tâm” mà tỉnh biết được, thì những gì 
thấy là “cái đó”. Nay người học đạo không 
nhắm vảo trong tâm mình mà tỉnh biết “cái đó”, 
lại hướng ra ngoài tâm, bám níu hình đáng, vồ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


bắt các cảnh trước mắt, đó là xoay lưng với con 
đường (giác ngộ). 


Lời bàn và chú thích 


Tâm Phật và tâm chúng sanh, trên bản thể, 
là một, nhưng về mặt dụng có khác. Ở Phật, 
tức là ở chung sanh đã giác ngộ, cái tâm phức 
tạp vì nhiêu lo nghĩ, phiên não, đã trở lại cải 
bản chất thuần khiết của nó. Do đó tâm này, 
khi hiện ra ở lời nói, việc làm, đều lành sạch. 
Căn bản của con người chính là tâm này, chớ 
không phải tâm phức tạp. Nhưng đừng tưởng 
Con người hai tâm. Tạp nhạp hay không tạp 
nhạp chẳng khác tôi và sáng, còn tâm như hư 
không, tối và sáng không ảnh hưởng gì đến cải 
bao la không dời đổi của hư không. 


Hai cảnh sáng tôi có thể ví như ông cảnh 
sát và thằng ăn trộm. Cảnh sát đến là ăn trộm 
đi, cảnh sát ẩi là ăn trộm đến, còn miễng đất 
trên đó hai bên xua đuổi nhau, không hệ hẳn 
gì. Miếng đất tâm cũng thế Không phải vì lo 
nghĩ, phiên não đến mà miễng đất đang sạch sẽ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


trở thành dơ bản, hay chợt tỉnh đến mà miếng 
đất đang dơ bản trở thành sạch sẽ. Miếng đất 
ấy luôn luôn sạch sẽ, vì đó là bản tánh của nó. 
Phiên não, lo nghĩ đến thì phủ một bức màn 
đen; phiên não, lo nghĩ đi, cuốn theo bức màn, 
thì tâm trong sạch hiện bảy, trước sau Không 
thêm bớt. Sở dĩ chúng ta lâm là vì khi chọt tỉnh, 
chúng ta tự thấy sáng suối, tưởng cái sáng suốt 
ấy ở đâu lại, không dè đó là ánh quang mình 
hằng thường của chúng ta, chớ không phải do 
giác ngộ đem đến. 


Tụ theo giáo pháp Thiên tông bắt buộc 
phải giải trừ cải trí phán biệt Phát và chúng 
sanh, dựa theo cái sắc tướng bê ngoài hay 
những suy luận về đức tánh bê trong, hóa cho 
nên một bên là sảng, côn một bên là tôi. Phân 
biệt như thế là còn chấp tưởng, chưa đạt đến 
bản thể là cái chân thật. Còn chấp tướng là 
côn mề muội, mà mê muỘI thì không trông gì 
đắc đạo Bồ đề. 

Người đạt đến thể Như như, là người sống 
trong chân lý, thấy rõ sự thật trong vũ trụ, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


không còn để cho âm thanh sắc tướng rù quến, 
vì vậy nên bên trong, lòng nguội lạnh như gỗ 
đá, dẫu đứng trước sắc đẹp như Tây Thi, hay 
tay có đụng chạm ngọc ngà châu báu, lòng vẫn 
không hê xúc động. Còn ngoài thì thông suốt, 
nghĩa là trong chỗ xử thế tiếp vật, không bị 
những cải ý nghĩ thân sơ, hay những thành kiến 
của thể tình làm ngăn ngại, đãi mọi người, mọi 
vật như nhau, không phán qui tiện, cao hạ. 


Trong cải thể Như như ấy không có chủ 
khách. Câu này ám chỉ cải lý bản thể có mội, 
mà đã một thì đâu có chủ khách là hai cái đối 
đãi nhau. Bản thể thí dụ như vàng nguyên chất. 
Khi còn nguyên chất thì vàng là vàng, không có 
sự sai khác. Nhưng một khi vàng ấy được nắn 
thành đồ nữ trang, mỗi thứ hình dáng khác 
nhau, chừng ấy sự sai biệt mới có. 


Ở đời, người quen sống với hình tướng, cho 
nên đêm đến mà cảnh tịch mịch thì lòng sinh lo 
sợ. Vào nẻo đạo, đa số vẫn giữ thói ây, cho nên 
phải có quyển kinh bài kệ, tiếng mỗ tiếng 
chuông, tượng động tranh giấy mới tu được. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Còn ngôi lặng lóng lòng mình, không dựa vào 
một hình dáng bê ngoài nào, thì hốt hoảng 
không làm được, chẳng khác người té dưới 
nước mà trong tay không có một tấm ván để 
nương, Đoạn này chỉ cải khó của pháp môn 
Thiên định, là pháp môn không nương dựa vào 
một phương tiện bê ngoài nào, mà bắt buộc kẻ 
ti lập phải có gan một mình trồi bước trên 
đường nội tám. 

Vì cái chủ trương dứt bỏ hình tướng, nên 
người tu thiên không thấy có các Bồ Tút dưới 
những hình tướng của tranh, của tượng, mà chỉ 
thấy những đức tánh của Bồ Tát ấy tiêu biểu. 
Đối với họ, danh hiệu Văn Thù hay hình Văn 
Thù, cùng những danh hiệu hay những hình 
dáng của Bỏ Tút khác, chỉ có nghĩa là Lÿ, 
Hành, Từ bi, Trí huệ, mỗi mỗi đêu đến chỗ tuyệt 
vời. Họ có thể không tin rằng ông Duy Ma Cật 
là người xương thịt, mà dâu thật là xương thịt, 
điểu ấy cũng không quan hệ lắm. Với họ, chỉ có 
hai chữ Tịnh Danh là quan trọng, vì họ coi ông 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 52 


Duy Ma Cát là hiện thán của Tánh và Tướng 
chung họp. 


Những đực tảnh từ bị, trí huệ, luôn những 
cái Lý tuyệt đối, cái Hành vô ngại, cải Danh 
thanh tịnh, người người đếu có, vì tất cả "cải 
đó ” là Tám váy. 

(Trích tạp chí Từ Quang số 54, tr 35-39, 
Sài gòn tháng 5 năm 1956) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Cát sông Hằng! Phật nói về 
cát ấy như thế này: chư Phật Bồ tát, Đề Thích, 
Phạm Thiên và chư thần, dầu có dẫm chân trên 
cát mà qua, cát cũng không mừng; còn bò dê 
trùng kiến có đạp mà đi, cát cũng không giận. 
Cát không tham châu ngọc, mùi thơm, cát cũng 
không ghét phân hôi, tiểu thúi. Tâm đó là Tâm 
không có "tâm niệm”, lìa tất cả tướng. Chư Phật 
và chúng sanh cũng thế, không có gì khác hết. 
Chỉ đừng còn "tâm niệm”, là đến chỗ cứu cánh 
(giác ngộ). Người học 8à nếu không đi ngay 
vào chỗ hết niệm, thì dầu có trải qua nhiều kiếp 
tu hành, không bao giờ thành đạo. BỊ những 
công phu tu tập của ba thừa bó buộc, người tu 
không làm sao được sự giải thoát. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Nhưng chứng được cái tâm "vô niệm" ấy, 
có mau có chậm. Có người nghe pháp, rồi trong 
nháy mắt là được Tâm "vô niệm", lại có kẻ tu 
cho xong Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập 
hồi hướng, rồi sau mới được. Lại cũng có người 
phải lần lượt đi từ cấp thứ nhứt (sơ địa) đến cấp 
thứ mười (thập địa) của con đường tu hạnh Bồ 
tát mới được Tâm "vô niệm". Được Tâm vô 
niệm có dài có văn như thế, nhưng một khi đã 
được rồi là xong, không còn gì phải tu, phải 
chứng. Tuy nói được Tâm vô niệm, thực ra 
không được gì cả: đó là sự thật một trăm phần 
trăm, không phải lời nói ngoa. Dầu được Tâm 
vô niệm trong một nháy mắt hay sau khi tu tiễn 
từ sơ địa đến thập địa, cái công dụng của đôi 
đàng đồng như nhau, mà cũng không có cái sâu 
cái cạn. Nhưng với phương pháp tiến lần lần 
người tu phải trải qua nhiều kiếp, chịu lắm khổ 
đau, nhọc nhắn một cách vô bô. 

Làm dữ làm lành đều là bám níu vào cái 
tướng. Bám níu vào cải tướng mà làm đữ thì 
phải chịu luân hồi một cách vô ích. Bám níu 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


vào cái tướng mà làm lành, là tự tạo nhiều nhọc 
nhăn khổ não một cách vô ích. Tóm lại, không 
băng nghe xong, nên tự mình nhận giữ cái Pháp 
vốn có. Pháp này là Tâm, ngoài Tâm không có 
pháp. Tâm này là Pháp, ngoài Pháp không có 
Tâm. Tâm tự nó "vô niệm", cũng không có "cái 
vô niệm". Để tâm đi tìm cái "vô tâm" (vô 
niệm), tâm sẽ thành hữu niệm. Chỉ có làm 
thinh, dứt hết các điều nghị luận sái quấy, là đủ. 
Vì vậy nên nói: lời nói làm cho đạo dút, tâm 
động làm cho giác ngộ tiêu. 


Lời bàn và chú thích 


Phật lấy cát là vật không biết mừng, biết 
giận, biết thích lấy, biết ghét bỏ, mà thí dụ cái 
tâm người không còn phán biệt sang hèn, thơm 
thúi, và như thế là không còn sanh tâm mừng 
giận wa ghét. Nhưng đừng hiểu lâm rằng Phật 
dạy ta phải sống vô trì vô giác như cát. Ý Phật 
bảo chúng ta đừng phân biệt, mà hế hết phân 
biệt thì không còn lấy, bỏ. Còn lấy, còn bỏ là 
còn mê luyễn trong vòng vật chất. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Có người khách đến nhà mà chúng ta vui 
mừng đón rước, lại có người khách đến mà 
chúng ta lại khinh lờn, giận giũi, không muốn 
hay không chịu tiếp. Tại sao thế? Tại khách 
trước là khách quý, còn khách sau là khách 
hèn. Ai bày ra hai hạng quỷ tiện như thế? Tâm 
phân biệt của chúng ta. Tâm ấy chấp cái tướng 
bê ngoài và còn những tư tưởng cân nhắc chức 
phận, địa vị, tiễn của, hình (rạng, quân áo. Tại 
sao chúng ta không chỉ thấy khách là khách, mà 
đừng thấy gì nữa hết? Phàm phu là ở chỗ này. 
Không giải thoát là tại cải thói quen phán biệt 
này. Giữ cái tâm này mà tu đời đời kiếp kiếp 
cũng không đắc đạo. 

Tu chấp tướng là lo làm những việc bê 
ngoài, là tưởng phải trải qua ba giai đoạn tiểu 
thừa, trung thừa, đại thừa và có năm giữ, thực 
hành những gì của môi thừa chỉ dạy để sửa 
thán, sửa miệng mà không lo đi ngay vào nội 
tạm, là tự cột trôi, chớ không phải tự giải thoát. 


Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập 
địa, là những phương pháp tu hành theo lôi tiên 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


từng giai đoạn một (Tiệm giáo). Ở đây xin nói 
sơ lược như thế mà không giải rõ, vì khuôn khổ 
chật hẹp của bài. Lỗi từ từ mà tiễn này khác với 
lỗi tiến thẳng, vượt một cái là đến, của "Đốn 
giáo" là chủ trương của Thiên tông. Tiệm giáo 
có thể ví với con đường quanh co; Đốn giáo có 
thể ví với con đường ngay. Tuy dài văn khác 
nhau, hai đường đêu dẫn đến một nơi là "Vô 
niệm", giải thoát. Vì vậy sách nói: "Dâu được 
trong một nháy mắt (nhứt niệm — la durée d'une 
pensée) hay sau khi tu tiễn từ sơ địa đến thập 
địa, cái công dụng đôi đàng đồng như nhau, mà 
cũng không có cải sâu cải cqn... " 


Tuy vậy, hai đường có lợi hại khác nhau. 
Theo Huỳnh Bá Thiên sư, con đường Tiệm giáo 
nhiều truân chuyên mà người tu theo Đồn giáo 
có thể tránh được, vì không cân phải chịu 
những gian lao đi quanh về quần mới tới đích. 

Lại nữa, tuy nói là được "Vô niệm”, được 
giải thoái, thật ra không được gì hết. Vì sao? Vì 
Tâm vốn vô niệm và giải thoát ở sẵn nơi ía, chớ 
có phải ở đâu lại mà nói là được. Tiên có sẵn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


trong tui mà lại quên, tưởng mình không có, 
chạy đẫu này kiếm, đâu kia tìm, kiếm tìm mãi 
đến khi gặp được, thì ra không được đồng nào 
cả, vì có ai cho mình đâu mà gọi là được? 


Bám níu vào cái tướng như vào vật chất mà 
làm dữ, như ham tiễn mà giết người, mê sắc mà 
thuốc người, mê ăn mà sát sanh, v.v... phải chịu 
nghiệp báo, luân hồi, đã đành. Đến như làm 
lành mà bám níu vào cải tướng thì cũng không 
tránh khỏi nghiệp báo luân hôi. Có khác chăng 
là một đàng bị nghiệp đữ mà lãnh cải báo dữ, 
côn một đàng nhờ nghiệp lành mà lãnh cái bảo 
lành. Nhưng lành dữ đêu không ra khỏi sảu 
đường luân hôi. 

Vậy phải tu giải thoát và muốn được giải 
thoát phải theo một đường lối gọi là Pháp. 
Pháp ở đâu? Pháp ấy vốn có sẵn nơi ta, vì đó 
chính là Tám vậy. Cứ ngó vào Tám, cứ hỏi 
Tâm, là tìm được lối thoát. 

Nhưng đừng tưởng Tâm ấy là cái tâm phàm 
phu, ưa phân biệt, ưa lấy bỏ. Mà cũng đừng 
cho Tâm ấy là Tâm đã dứt hết tư tưởng. Tâm là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Tâm, cũng như mặt trời là mặt trời, chỉ biết như 
vậy là đủ, là phải đạo. Nói mặt trời sảng, mặt 
trời tôi là còn phân biệt, là chưa giải thoát. Đối 
với tâm cũng thế, đừng nói Tâm còn niệm, Tâm 
hết niệm, vì nói như thế là còn phân biệt, chưa 
giải thoái. 

Ngoài tâm không còn Pháp. Câu nói rất 
hay! Phải tìm lỗi giải thoát ở tâm mà không nên 
lâm tưởng những việc làm bê ngoài như thập 
tín, thập thiện v.v... có công năng giải thoát 
chúng ta được. Lại cũng đừng canh cánh bên 
mình cải ý nghĩ: ta phải dứt cái tư tưởng quăn 
xiên. Còn nghĩ như thể là cái quăn xiên còn ở 
lòng ta, cũng nh người mong giàu là người 
còn thấy mình nghèo, lẫn quần trong cái vòng 
giàu nghèo, chưa giải thoát. Thấy là thấy, nghe 
là nghe, đừng suy nghĩ, đừng tưởng, đừng nói 
øì hết, đó là Đạo. 

(trích tạp chí Từ Quang số 55, tr. 36-41, 
Sài Gòn, tháng 6 năm 1956) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Tâm này là căn bản trong 
sạch, gọi là Phật, ai ai cũng có. Các loài động 
vật có sự sống và chư Phật, Bồ tát đồng một 
thể, không sai không khác, nhưng vì tư tưởng 
sai lầm nên thành có sự sai khác, rồi do đó mà 
tạo mọi thứ nghiệp quả. Trên cái căn bản Phật, 
thật không có một vật gì hết; trống rồng, thông 
đồng, vãng lặng, sáng suốt lạ thường và an vui, 
căn bản ây là như thế. Hãy đi sâu vào tự nơi 
mình và ngó xuống là thấy: nó đầy đủ hoàn 
toàn, không một chỗ thiếu sót. Phỏng có tình 
tấn tu hành, leo từ cấp bực, khi đến cái nháy 
mắt chứng đạo, sẽ thấy rằng cái chứng ấy chỉ 
là chứng cái Phật tự có nơi mình, tất cả những 
gì đã làm trước kia không thêm một tÍ gì vào 


60 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


cái Phật ây và bao nhiêu công dụng của những 
số "kiếp trải qua đều như việc mơ làm trong 
giác mộng. Bởi cớ Như Lai mới nói: "Đạt đến 
Vô thượng Chánh đăng. Chánh giác, thật ra ta 
chăng có được gì cả. Nếu có một cái gì đó mà 
phải được, thì Đức Phật Nhiên Đăng không nói 
trước rằng về sau ta sẽ thành Phật”. Như Lai 
lại còn nói: "Pháp ấy là bình đẳng, không có 
cao thấp; đó là Bồ đề". Bồ đề là Tâm, là căn 
bản thanh tịnh của tất cả: chúng sanh, chư 
Phật, thế giới, núi sông, các vật có tướng hay 
không tướng. Khắp mười phương, cái căn bản 
thanh tịnh ấy tràn đầy, không chỗ nào không 
có, và ở đâu cũng như nhau (bình đẳng - 
1dentique) không có sự sai khác (bỉ ngã). 


Cái tâm căn bản thanh tịnh ây, tự nó luôn 
luôn sáng ngời và rọi chiếu khắp nơi. Người đời 
không tỉnh biết cái Tâm ấy lại lấy cái "thấy- 
nghe-hay-biết" làm Tâm, cho nên bị cái "thấy- 
nghe-hay-biết" che mờ mà không thấy cái "thể 
sáng suốt căn bản". Nếu chỉ dứt được sự lo 
nghĩ, Tâm thanh tịnh tự nó sẽ hiện, như mặt trời 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


mọc, sáng soi mười phương, không bị gì ngăn 
trở. Bởi vậy, nếu người học đạo mà cứ dựa theo 
cái "thấy-nghe-hay-biết" mà hoạt động, thì khi 
bỏ cái "thây-nghe-hay-biết" sẽ không có nơi mà 
vào nẻo Đạo (con đường dẫn đến nội tâm). Nên 
ở trong chỗ “thấy nghe hay biết” mà nhận cho 
được tâm mình, vì Tâm không thuộc “thấy nghe 
hay biết” mà cũng không phải ở ngoài “thấy 
nghe hay biết”. Đừng dựa trên cái “thấy nghe 
hay biết?” mà tìm Tâm tìm Đạo. Đừng theo 
đừng lìa, đừng dừng đừng dính, dọc ngang tùy 
ý, vì không đâu không phải là chốn tu hành. 


Người đời nghe nói chư Phật đều “truyền 
tâm pháp”, rồi tưởng rằng ngoài tâm có một 
pháp riêng biệt có thê tu chứng, có thể năm lấy, 
rồi đem tâm đi tìm pháp, không biết rằng Tâm 
tức là Pháp, Pháp tức là Tâm. Không thể lấy 
Tâm cầu Tâm, (không hiểu như thế) thì dầu có 
trải ngàn muôn kiếp, không bao giờ thấy ngày 
thành công. Không như ngay đây dứt hết tâm 
niệm thì gặp liên cái Pháp sẵn có nơi ta, (bằng 
không) sẽ như chàng lực sĩ quên hột ngọc trên 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


mão chạy kiếm ngoài thân, khắp củng. mười 
phương, rốt cuộc cũng không tìm được, rồi đến 
khi có người trí chỉ cho, mới thấy rằng hòn 
ngọc của mình sẵn có, nằm yên trong mão từ 
trước đến giờ. 

Lời bàn và chú thích 

Có nên mới có nhà; nên là căn bản của nhà. 
Xác thịt, tình cảm là nhà, là cái nhà người. Nên 
móng của cái nhà người này là gi? Là một cái gì 
không thể tả được vì nó không hình tướng, màu 
sắc. Tạm gọi nó là Tâm. Cái tạm gọi là Tâm này 
cũng là nên móng của tất cả mọi loài mọi vật, từ 
bậc thấp nhứt như trùng kiến cho đến bậc cao 
nhứt là Bỏ tát, Phật. Vì Cái đó không hình nên 
kiếm trong đó không có một vật gì hết. Nhưng 
đem cái không hình ấy mà so sánh với những vật 
hữu hình thì thấy nó trồng rồng như hư không, 
nó thông khắp mọi nơi, nó vắng lặng, trong sáng 
võ cùng và hoàn toàn an vui, không như những 
cái hữu hình dày bịt, ở đâu là ở đó, ôn ào, đen 
tối và đau khổ. Cái đó nằm sẵn đây đủ nơi ta, cứ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


tìm ở chỗ thâm sâu nơi ta là gặp và sau khi gặp 
rồi sẽ thấy công phu tìm đông kiếm tây thật là 
hoài. Sao không đưa tay lên mão mà lấy hột 
ngọc, lại chạy dông dài nhự chàng lực sĩ lơ 
đãng kia? Chạy đông chạy tấây là thí dụ cho 
pháp tu hành lân từ thứ bậc mà leo lên chỗ 
thành công. Tiếng nói là leo, nhưng khi đến nơi 
rồi, chọt tỉnh thấy rằng cái thành công vừa tìm 
được nó nằm ngay nơi đây chớ không phải ở 
chỗ cao nào hết, cũng như chàng lực sĩ thảo vác 
chạy tìm khi được ngọc thì tự nhận ngọc ấy 
không ở đâu xa mà chính ngay trên mão anh ta 
vậy. 


Tâm căn bản thanh tịnh là Ta chán thật, 
còn cái "thấy-nghe-hay-biết" mà ta nhận lâm là 
Tâm, là cái "ta-giả-dối", là bóng dáng của sảu 
trần. Người sống dưới sự điều khiển của Tâm 
căn bản thanh tịnh không bao giờ sai lẫm, vì 
Tâm luôn luôn sảng ngời và chiếu rọi khắp nơi, 
nên không có sự ngộ nhận. Không ngộ nhận, 
sáng suối trong mọi việc, mọi hoàn cảnh là 
người trí huệ, vì Tám thanh tịnh cũng chính là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Đại trí huệ. Trái lại sống theo "Tháy-nghe-hay- 
biết" (hay vọng tâm) là sống theo lời xúi biểu 
của dục tình, thì bao giờ cũng tối tăm, không 
thấy con đường chánh phải i, việc chánh phải 
làm, lời chánh phải nói. Tuy chân, vọng khác 
nhau, cái khác ấy cũng chỉ có trong vòng tương 
đối, và sự thật chân là vọng, vọng là chắn, cũng 
như có cáy là có bóng, bóng là do cáy mà ra, 
tuy hai mà một, không thể có cây mà không 
bóng, hay có bóng mà không cáy. Vì vậy đừng 
tìm cây là cải chán thật, ngoài bóng là cái giả 
dối. 

Pháp có thể hiểu như cái luật chung chỉ 
phối vũ trụ, làm cho nghiệp báo phân mình, vạn 
vật sanh hóa có điều độ, mực thước, tỉnh tú vận 
hành có quy củ, v.v... Pháp ấy chính là Tâm 
vậy, vì Tâm chỉ là một danh từ trừu tượng để 
chỉ một cái gì không thể thể nghiệm đó là căn 
bản của vạn vật, là nguôn Ảnh sáng vô biên 
(Huệ), là luật chung cho Sự sống chung (Pháp). 
Cứ hôi tưởng đến lỗi tìm đạo của đức Bồn sư là 
thấy: dưới cội Bộ đề ngôi thiên định ý vào một 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


chỗ, dứt hết vọng niệm, rồi sau 49 ngày, bỗng 
bừng sáng thấy rõ cái Chân tướng của vũ trụ, 
vỀ nôi thành, trụ, hoại, không của vạn vật, hỏi 
vậy Đức Phật đã tìm Pháp ấy ở đâu, há không 
phải ở Tâm? Nói một cách khác, muốn biết 
những bí ấn của Ta hay của vũ trụ, vì Ta và vũ 
trụ là Một, dừng tìm ở ngoài mà phải tìn ở 
trong ta, ở Tâm ta. Chừng thấy được, chưng 
được sẽ nhận rằng cái bí ân (Pháp) ấy không 
đâu xa mà rất gân ta, gần hơn tất cả mọi vật, vì 
như đã nói chính đó là Ta, là Tám vậy. 
(Trích tạp chí Từ Quang số 5ó, tr 34-39, 
Sài Gòn tháng 7 năm 1956) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Bởi cớ, nên người học đạo 
mà mê muội bổn tâm của mình và không nhận 
tâm ấy là Phật, lại hướng ngoài tâm mà cầu 
Phật, thì dầu cho có trải qua nhiều kiếp công 
phu hành trì, theo từ thứ bậc tu chứng, cũng vẫn 
không bao giờ thành đạo. Chị bằng ngay đây 
diệt tất cả vọng niệm, biết rõ rằng tất cả mọi sự 
mọi vật đều không thiệt có, (vì không thiệt có 
nên) không thể nói là mình được vật này, vật 
nọ, cũng không có gì cho ta nương tựa, ấn nấp 
vào đấy, và cũng không có chủ quan khách 
quan. Đừng để cho tâm phát động, vọng niệm 
nổi lên, là chứng Bồ đề ngay. Đến khi chứng 
đạo, sẽ không chứng gì khác hơn là cái Tâm 
vốn có của ta, chừng ấy sẽ thấy rằng bao nhiêu 


67 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


công phu tu hành trong số kiếp là những việc 
làm không vào đâu, chăng khác chàng lực sĩ kia 
khi được ngọc, thấy rằng ngọc ấy nằm ngay 
trên mão của chàng chớ có ở đầu xa mà phải 
phí sức chạy rong tìm kiếm. Vì lẽ này mà Phật 
ó1: "Thật ta không có được gì cả khi ta được 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác". Nhưng sợ 
người đời không tin, nên mới lấy những gì của 
"năm mắt" đã thấy, "năm lời" đã nói mà dẫn dụ. 
Lời Phật nói trên đây hết sức chân thực, không 
phải lời nói ngoa. Đó là chân lý tối cao vậy. 
Người học đạo đừng lầm về điểm: "Bốn 
chất" hợp lại làm thân. Bốn chất không có 
"ngã", "ngã" không có "chủ", cho nên phải biết 
thân này không có ngã mà cũng không có chủ. 
(Cũng đừng lầm về điểm) năm âm hợp lại làm 
tâm, mà ngũ âm không ngã cũng không chủ, thì 
thấy rõ tâm này cũng vô ngã và vô chủ. Sáu 
căn, sáu trần, sáu thức hòa hợp, sanh diệt không 
chừng, cũng là vô ngã vô chủ như thế. Mười 
tám giới đã không thì tất cả đều không: chỉ có 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


một cái "có" là Tâm vốn sẵn nơi ta, tự nhiên 
rộng lớn vô cùng và hoàn toàn thanh tịnh. 

Có lỗi ăn øọI là “ăn theo thức”, có lối ăn gỌI 
là “ăn theo trí”. Cái thân bốn chất, bị đói khát 
bức bách, thì tùy thuận mà cấp dưỡng nó, đừng 
sanh lòng mê luyến, thế gọi là “ăn theo trí”. 
Phóng tình lấy vị, phân biệt bậy bạ, chỉ cầu 
thích miệng không sanh lìa chán, thế gọi là “ăn 
theo thức”. 


Thanh văn là những người nhân nghe tiếng 
mà được ngộ, cho nên gọi là Thanh văn. Nhưng 
chưa phải là bậc biết rõ tự tâm, cứ trên giáo lý 
nghe được mà giải thích thôi, hoặc nhân phép 
thần thông, hoặc nhân tướng lạ mà nói năng vận 
động. Nghe nói có Bồ đề, Niết bàn, trải ba A 
tăng kỳ kiếp, tu thành chánh giác, nhưng là một 
sự giác ngộ thuộc hàng Thanh văn, cho nên 
những bậc đắc đạo như thế này, gọi là Thanh 
văn Phật. Chỉ đi ngay đến chỗ nhận rõ tự tâm là 
Phật, không một pháp nào đáng được, không 
một hạnh nào đáng tu, mới thật là con đường vô 
thượng, mới thật là Phật chân như. Người học 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


đạo nên sợ cho cái niệm vạn vật là thật có, vì 
như thê là tự mình làm cho mình cách biệt với 
Chánh đạo. 


Lời bàn và chú thích 

Một lần nữa, Hỳ Vận Tì hiển sư nhấn mạnh 
về điểm: muốn thấy Phật, nghĩa là muốn được 
giác ngộ hoàn toàn, phải từn Phát (tức sự giác 
ngộ) ở chính nơi tâm ta, ở ngay trong ta chớ 
không ở ngoài ta. Từn ở ngoài ta là tìm trong 
chỗ lễ bái tụng niệm suông, miệng niệm mà tám 
không y vào đó, cứ tản loạn, lo nghĩ mãi. Tụng 
niệm mà tâm hết xao động, tức là đã đi vào 
trong một phân nào. Đến khi thật đi sâu vào thì 
người hành cái pháp "ngoại" sẽ nhận định, như 
người dùng cái pháp "nội", rằng tâm mình vốn 
là Phát, một màu thanh tịnh, không phán biệt ta 
người, đây đủ các đức từ, bi, hỷ, xả. Do lẽ này 
mà có sách nói: trong tịnh (Tỉnh độ) có thiên 
(Thiên định). Vậy cốt yêu để được giác ngộ là 
phải ngó, phải đi vào trong, theo pháp môn nào 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


cũng được, miền làm cho tâm đừng vọng động 
nữa là phải đường. 

"Năm mắt", chỉ năm lỗi thấy biết của Phật 
trên đường tu chứng, từ thấp lên cao. Năm 
mắt ấy là: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, 
pháp nhãn và Phật nhãn. 


"Năm lời", ám chỉ năm thời kỳ thuyết pháp 
của Đức Phật do Đại sư Thiên Thai Trí giả 
chia ra. Môỗi thời kỳ hợp với một trình độ, cũng 
từ thấp lên cao. Đối với mỗi trình độ, Đức Phật 
có lỗi giảng dạy riêng, có những lời nói riêng, 
do đỏ gọi là "ngũ ngữ”. 

Ý của Thiên sư ở đây là: người tu chứng 
(đắc đạo) là người đã tự thấy bổn tâm; thấy 
tâm rôi là chứng đạo, không còn phải tu học 
hay nói năng gì nữa. Nhưng vì muốn đưa 
đường chỉ lỗi cho kẻ khác, nên Thiên sư phải 
dẫn lời kinh sách mà Đức Phật đã quyên nghỉ 
phương tiện dạy nói, nhưng đó chưa phải là lời 
nói "chân thực bất hư". Muốn nói đúng với sự 
thực một trăm phần trăm, phải nói như Phật khi 
đặc A nậu Bồ đề, là không được gì cả. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Thân ta cũng như cái tâm vọng của ta đễu 
là những cái gì do nhiễu cái khác hợp lại mà 
thành, như thân là do bốn chất, còn tâm vọng là 
do hình dáng, thọ nạp, tư tưởng, suy nghĩ, hay 
biết, kết lại mà thành. Vậy không có cái gì thiệt 
gọi là thán, là tâm. Thân tâm chỉ là những danh 
từ, những lỗi nói tạm dùng để chỉ những cái 
đồng phức tạp tứ đại hay ngũ uẩn kia thôi, cũng 
như tiếng "Hội" này "Hội" nọ, dùng để tổng 
xưng, chớ nào di thấy được Hội là vật gì. Vì vậy 
nên nói thân tâm đêu "vô ngã vô chủ" 

lhán tâm đã là không có thiệt một cách 
tuyệt đối, lại còn biển đổi từng giờ từng phút, 
thì thân tâm không phải là "Ta" chân thật. Nếu 
thân là ta thì thân ba tuổi trước kia là ta hay 
thân bồn mươi tuổi hiện nay là ta? Nếu cái tâm 
thức (hay vọng tâm) là ta, thì khi vui khi buôn, 
lúc tham lục giận, khi nảo, lục nào là ta? Thán 
và tâm không phải Ta, và Ta quyết phải là cái gì 
lúc nào cũng như lúc nào không sanh không 
mắt: đó là Tâm. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Không nhận lẫm thân và vọng tâm là mình, 
đó là người trí. Trái lại là người mê muội, sống 
theo cái hay biết của xác thịt và sự phân biệt 
của vọng tâm, đó gọi là sống theo thức. Đừng 
nói đến những việc khác, nội trong cải ăn đã có 
một trời sai biệt giữa người trí và người thức. 
Trí ăn vừa đủ cho nhu cấu của thân và không 
lấy cải ăn làm sở thích. Người sống theo thán 
và tâm vọng động lại chú trọng đến miếng ăn 
mà không biết giá trị chân thật của cái ăn. 


Đến việc tu hành cũng thế, có người tu theo 
bê ngoài mà không cố gắng tu theo bê trong. 
Nếu có người ăn theo thức thì cũng có người tu 
theo thức, đó là hàng Thanh văn, lấy cái nghe 
(nhãn thức) làm thích hay làm đủ. Nếu có hạng 
người ăn theo trí cũng có người tụ theo trí, 
không tin ở những cái nghe thấy bê ngoài mà ẩi 
sâu vào nội tâm để thực chưng Tám. Còn theo 
sự "thấy nghe hay biết” là còn xa cách con 
đường giác ngộ giải thoát. 

(Trích tạp chí Từ Quang số 57, tr 30-35, 
Sài Gòn tháng § năm 1956) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Luôn đeo mang hình 
tướng, luôn luôn không tính toan (trong lòng), 
đó là Phật. Người học đạo, nếu muốn thành 
Phật, thì tất cả Phật pháp không nên học. Chỉ 
học không cầu, không trước. Không cầu là tâm 
không sanh, không trước là tâm không diệt. 
Không sanh không diệt, tức là Phật. Tám vạn 
bốn ngàn pháp môn, để đối trị tám vạn bốn 
ngàn phiền não, chỉ là cái cửa đắt người vào 
nẻo giáo hóa, thật ra không có một pháp nào cả. 
Xa lìa là Pháp, ai biết xa lìa, người ấy là Phật. 
Một điều chắc chắn xa lìa tất cả phiền não thì 
không có Pháp nào phải cầu cho được. 


74 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Người học đạo nếu muốn biết đến chỗ bí 
quyết trọng yếu, thì không gì bằng đừng để tâm 
dính níu đến một vật gì. Nói cái pháp thân chân 
chánh của Phật giống như hư không, đó là một 
lỗi thí dụ để chỉ pháp thân là hư không, hư 
không là pháp thân. Người thường nói pháp 
thân ở cùng khắp hư không và hư không ngậm 
chứa pháp thân, không biết rằng pháp thân là hư 
không, hư không là pháp thân vậy. Nếu quyết 
định nói rằng có hư không, thì hư không chăng 
phải là pháp thân; còn nói có pháp thân, thì 
pháp thân không phải là hư không. Bởi vậy 
không nên giải thích hư không (như một vật 
riêng biệt) vì hư không là pháp thân, cũng đừng 
giải thích pháp thân (như một vật riêng biệt), vì 
pháp thân là hư không. Hư không và pháp thần 
không khác nhau, Phật và chúng sanh không 
khác nhau, sống chết với Niết bản không khác 
nhau, phiền não với Bồ đề không khác nhau. 
Lìa tất cả tướng là Phật. 


Kẻ phàm chọn cảnh, người đạo chọn tâm, 
tâm cảnh đêu quên cả hai, đó là Pháp chân thật. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Quên cảnh còn dễ, quên tâm hết sức khó. 
Người đời không dám quên tâm, sợ rơi vào chỗ 
không có gì hết, đáy nước mò châu,„ không biết 
rằng ”không” vốn chẳng phải không ngơ, mà là 
pháp giới chân thật và có một. 

Cái tánh linh giác này, từ xưa đến nay, cùng 
với hư không sống hoài không chết, chưa hề 
được sanh, chưa hề bị diệt, chưa hề có chưa hề 
không, chưa hề dơ chưa hề sạch, chưa hề có 
tiếng chưa hề lặng thinh, chưa hề trẻ chưa hề 
già, không ở một chỗ nào, không trong không 
ngoài, không nhiều. Í{ nặng nhẹ, không hình 
tướng, không màu sắc, không tiếng tăm, không 
thể tìm không thể mong, không thể lấy trí mà 
biết, không thể lấy lời mà diễn, không thê lẫy 
cảnh vật mà hội ý, không thể lẫy công phu tu 
tập bề ngoài mà đến. Chư Phật, Bỏ tát cùng tất 
cả loài máy cựa có sự sống đều đồng một tánh 
là tánh Đại niết bàn. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Lời bàn và chú thích 

Niệm niệm là từ ý niệm này sang một ý niệm 
khác. Đời người là một dòng ý niệm liên tiếp 
nhau, hết nghĩ đến việc này là tưởng đến việc 
nọ, không lúc nào ngưng dưt, vì vậy chúng tôi 
dịch niệm niệm là luôn luôn. Vô vi ở đây không 
có nghĩa là khoanh tay không làm gì hết, mà có 
nghĩa là tâm không tỉnh toan xây đấp, làm việc 
này sắp đặt việc khác. Ngoài không để cho hình 
tưởng mê hoặc mình, trong không còn xây 
những cái mộng đẹp, được như thế là người 
giác ngộ và giải thoái, nên gọi là Phát. 

Bảo muốn thành Phật mà không nên học 
Phật pháp là một lỗi nói mạnh mẽ của Thiển sư, 
để đánh đồ việc chuyên học để luận suông. Học 
Phật pháp để làm gì? Đề đến chỗ vô câu vô 
trước, tức là đến chỗ không còn mê luyễn. 
Không còn mê luyễn tức là giải thoát khỏi vòng 
cương tỏa của phiên não lợi danh. Đến được 
chỗ ấy, thật ra không phải nhờ: kinh sách, mà 
nhờ mình tâm kiến tánh, nhưng muốn mình tâm 
kiến tảnh được, không sao không theo cái 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


hướng chỉ của kinh sách là Phật pháp. Vậy, 
theo chủ trương của Thiên sư, Phật pháp chỉ là 
cái cửa đề dẫn dụ người, côn cải việc đi sâu 
vào cửa mới là cần thiết và quan trọng, vì 
không đi sâu vào là không đến đâu hết. Do đây 
mà Thiên sư mới bảo nên ẩi vào hơn là ôm cột 
cửa đứng yên một chỗ, như nhiều người tưởng 
kinh sách làu thông là ẩu. 

Giải thoát là xa lìa tất cả, là cứu cánh của 
người tu hành. Được như thể thì như người đã 
qua đến bờ bên kia Sông, thì đâu còn cáu cho 
được thuyên, nên nói "vô pháp khả đắc ”. 


Pháp thân là Tâm, là bản thể của vũ trụ, của 
hự không vô cùng vô tận, không sanh không 
diệt. Có pháp thân mới có hự không, như có cây 
mới có bóng. Tuy chia có cây có bóng, thật ra 
cây là bóng, bóng là cây, vì không có cái này là 
không có cái kia. Người thấy cải bí quyết, cái bí 
mật của vũ trụ, là người thấy cây với bóng, 
pháp thân với hư không, hay thể với tướng, là 
một chứ không phải hai. Thấy như thể là thấy sự 
thật, là thấy cái tướng thật của vũ trụ, không 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


con bị cải tâm chia chẻ làm sai lạc nữa. Phát và 
chúng sanh không khác nhau, vì về mặt giác 
ngộ thì có người tỉnh kẻ mê, nhưng về mặt tâm 
thể, thì đôi đàng như nhau, cũng như có chiếc 
vòng vàng ở cổ tay một bà hoàng và một cục 
vàng đóng bùn đang nằm dưới đất. Mới xem 
hình như chiếc vòng kia quí hơn cục vàng nọ, 
nhưng tựu trung hai vật không phải động là 
vàng như nhau sao? Tại sao fa lại có chỗ rong 
chỗ khinh? Sống chết với Niết bàn cũng thể. 
Sống chết là trạng thái động, Niết bàn là trạng 
thái tĩnh của một cái duy nhứt là Tâm. Phiên 
não, Bồ đê cũng thế. Đừng chia chẻ nữa, đừng 
sống trong vòng tương đổi nữa, đó là Phật, là 
bác giác ngộ. 

Chọn cảnh cho tâm, nhự bây giờ chúng ta 
mới nói duy vật, duy tâm, duy vật không, hay 
duy tâm không, đêu là sai. Phải đừng thiên về 
một bên nào mới là chân Pháp, vì vũ trụ (tức là 
nhất chân pháp giới) có một, nhưng có hai 
trạng thải là tâm và cảnh, tỉnh thân và vật chất. 
Quên tâm ở đây có nghĩa là đừng nghĩ ngợi, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


tính toan, chia chẻ, giữ tâm yên lặng. Người đời 
sợ để tâm không như thế, như kẻ rơi vào hang 
thắm. Không phải thế. Chữ "không” trong 
danh tư "tám không ` có nghĩa là Chán không, 
là bản thể của vũ trụ. Xin lấy một thí dụ: điện 
khí là không, vì chúng ta có thấy đâu, nhưng đó 
mới là cải có thật, còn ánh sảng ở đèn là cải 
mà chúng ta tưởng có thật, lại là cải giả. 
Nhưng ảnh sảng do đáu mà có? Do điện. Vậy 
trong cái không (điện) kia có cái có (ảnh sáng) 
chớ nào phải là không ngơ. Nắm được điện, 
như người học đạo năm được Tâm, là chỗ đến 
coi tuông như không mà kỳ trung là thật có, còn 
những hình dáng của cái không ấy toàn là giả 
dối. 

Cái ”không” ấy là Tâm, là cái túnh vừa linh 
vừa giác của mọi loài, là căn bản của toàn thể 
vũ trụ, là sự sống anh mình của tất cả, thường 
còn không biến, tự có chớ không ai sanh ra cho 
nên tự tôn mà không diệt, không hình không 
tướng, cho nên không màu sắc, không văn dài, 
nặng nhẹ, không thể diễn tả bằng lời nói hay ỷ 
thức bằng trí huệ được. Phải nhập một (thể 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 81 


nhập) với tánh ấy, với Tâm, mới biết được nó 
như thê nào. 

(trích tạp chí Từ Quang số 58, tr 32-37, 

Sài Gòn tháng 9 năm 1956) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Tánh là Tâm, Tâm là Phật, 
Phật là Pháp. Một niệm nổi lên là xa lìa cái 
Thật, đó gọi là vọng tưởng. Không thê lấy Tâm 
đi tìm cái ở Tâm; không thê lấy Phật đi tìm cái 
ở Phật; không thể lấy Pháp đi tìm cái ở Pháp. 
Bởi vậy người học đạo đi ngay vào chỗ vô 
Tâm, lặng thinh mà hợp với cái Thật, rồi thôi. 
Đăn đo là sai, lẫy Tâm truyền cho Tâm, đó mới 
là Chánh kiến. Giữ gìn đừng ngó ra ngoài mà 
chạy theo cảnh; nhận cảnh làm tâm là nhận giặc 
làm con. Vì có tham, sân, s1, nên mới lập giới, 
định, huệ. Nếu vốn không có phiền não, thì làm 
sao có Bồ đề? Vì vậy Tổ sư Đạt Ma nói: "Phật 
nói tất cả các pháp là đề trừ tất cả các tâm niệm, 


82 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


ta nay không có tât cả tâm niệm, thì tât cả các 
pháp còn đứng vào chô nào?" 


Trên cái Tánh Phật căn bản sẵn có, đừng để 
một vật gì dính níu. Dù có đem ngọc ngà châu 
báu nhiều không thể kế mà trang hoàng cái hư 
không trồng rông kia, ngọc ngà châu báu cũng 
không thể nằm vững trong hư không. Phật tánh 
đồng với hư không, dù có đem vô lượng công 
đức trí huệ mà tô điểm Phật tánh, những công 
đức trí huệ ấy cũng không nằm trong Phật tánh 
được. Chỉ vì mê muội bốn tánh, nên thành ra 
không thấy được lẽ này. 


Gọi "Tâm địa pháp môn” là nói muôn sự 
muôn vật đều do tâm niệm mà thành. Gặp cảnh 
thì muôn sự muôn vật hiển bảy thành có; không 
cảnh thì muôn sự muôn vật hiển bảy thành 
không. (Vì vậy) đừng để trên cái Tánh trong 
sạch của mình có việc giải thích cảnh giới bên 
ngoài. Giữ những cái thấy, nghe, hay, biết của 
mình cho được lắng lặng, yên tịnh, và dùng đó 
làm mảnh gương định huệ soI sáng sự vật ở đời, 
đều là dựa trên cảnh mà giải thích. Đối với 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


những hạng trung căn, hạ căn, thì cái định huệ 
này tạm cho là được. 


Nhược bằng muốn tự thân chứng được Sự 
Thật, thì không nên dùng phương pháp vừa nói, 
mà phải đừng còn thấy cảnh thấy vật, mà phải 
đừng có luôn cái ý nghĩ "tôi không thấy có vật 
gì hết", như thế mới thấy được Pháp (tức là thấy 
Chân tâm, Phật tánh hay là căn bản chân thật 
của vũ trụ, là Sự Thật). 


Ngày mùng một tháng Chín, Thiền sư kêu 
Hưu này nói: "Từ Đại sư Đạt Ma đến Trung 
Quốc (cho đến về sau), Ngài chỉ nói có một 
Tâm, chỉ truyền có một Pháp, lẫy Phật truyền 
Phật, không nói đến Phật nào khác, lẫy Pháp 
truyền Pháp, không nói đến Pháp nào khác. 
Pháp của Đạt Ma là Pháp không thể nói, Phật 
của Đại sư là Phật không thê Tim lấy. Pháp và 
Phật đó là tâm trong sạch vốn sẵn có. Chỉ có 
Tâm â ấy là cái Chân Thật duy nhứt, ngoài ra nếu 
có cái thứ hai, cái ấy không phải chân thật. Bát 
nhã là cái Biết sáng suốt, và cái Biết sáng suốt 
này cũng là Tâm không tướng vốn sẵn có vậy. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Lời bàn và chú thích 


Thường chia có Tánh, có Tám, có Phật, có 
Pháp. Chia đề cho dễ nhớ, dễ nhận, chớ tất cả 
bốn danh từ ấy chỉ có một Cái duy nhứt, Cái đó 
(Ceta) là bản thể, ta là căn bản của vũ trụ, của 
muôn loài, muôn vật, mà môi tôn giao cho một 
cái tên khác nhau: Dieu, Brahma, Thượng để, 
Vô cực, Tâm, Phật v.v... Có thể nói Tánh chỉ Sự 
sống, nhưng là một cái Sống biết, nên kêu cái 
biết ấy là Tâm (Connaissance). Cái biết ấy 
không phải tâm thường mà là Cái biết sáng 
suốt bao trùm tất cả, nên cho cái danh là Phật 
(Lumière, lllumination). Rồi vì cái Sống ấy biến 
chuyển theo những định luật bất di bất dịch của 
tự Nó có, nên phải xem nó chính là những định 
luật đó, gọi chung là Pháp. Tâm — căn bản của 
mỗi chúng sanh — đã có đu ' Sự hiểu biết sáng 
về đường ngay phải đi, nẻo quấy phải tránh" thì 
còn đi tìm kiếm ở đâu? Diệt những lo nghĩ, tính 
toan, quay mắt ngó vào trong (định), đừng chạy 
theo cảnh phía ngoài để cho cảnh cám dỗ, cứ 
bám chặt vào cái biết sảng suốt ở trong thì tất 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


sẽ có cái thấy chân chánh (chánh kiến), không 
còn bị cái biết bê ngoài do tai nghe mắt thấy 
làm lầm nữa. 

Được như thế là bệnh tham, sân, sỉ đã dứt, 
bệnh đã hết thì đâu còn dùng thuốc giới, định, 
huệ làm gì? Vì lẽ này mà Tổ sư Đạt Ma nói tất 
cả các pháp không còn cần thiết với Ngài. 


Phát tánh hay Chân Tám thí dụ nhự hư 
không, không hình, không tướng, không biết ở 
chỗ nào. Hư không đã như thế mà muốn đặt 
trán bảo vào đó là một việc thưa, vậy muốn 
dùng giới-định-huệ để lập công bồi đức trau 
giỏi Phật tảnh cũng là một việc thừa. Ý Thiên 
sư muốn nói: Phật là Phật tánh, không làm gì 
sửa đổi nó được. Không phải vì làm ác hay mê 
muội mà nó chìm mãi hay lu lờ, mà cũng không 
phải vì tu giới, định, huệ mà Phật tánh sống trở 
lại hay thêm sảng suốt tốt đẹp. Bồn tánh của 
lam là không thiện không ác. Có thiện có ác là 
do niệm, do tư tưởng gáy. Ma tư tưởng tạo 
được sự vật là tại gặp cảnh, thí như ảnh sảng 
trong cái máy chiếu bóng phóng ra phía trước. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Nếu ánh sáng ấy không gặp tấm màn bạc 
(cảnh), thì không có người vật (pháp) hiện ra. 
Cũng như thể nếu không thấy có rạp hát (cảnh) 
thì cái Ỷ muốn coi hát, cái việc ăn cấp tiên để 
mua Siáy, cải việc đi mua giấy đụng chạm 
người rồi sanh ấu đả, v.v... (goi chung là pháp), 
đêu không có. Nhưng tại sao thấy có rạp hát? 
Tại khi thấy một cải nhà, chúng ta không chịu 
như thể là đủ, mà chúng ta lại giải thích: đó là 
một rạp hát. Chính cải giải thích này làm nảy 
sanh bao nhiêu tư tưởng nói tiếp đề dân đến 
hành động. 


Những lỗi tu tập dựa trên những cải "thấy, 
nghe, hay, biết", tức là dựa trên cảm giác, xúc 
động của mái, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, như lễ bái 
(thân), tụng kinh (miệng), chiêm ngưỡng (máu), 
quán tưởng (ÿ) v.v... đều là dựa trên cảnh (bàn 
Phật, quyền kinh, tranh Phật) mà giải thích, mà 
sảng tạo, mà hình dung, để cho tâm trụ vào đó 
mà không tưởng đến những ô nhiềm của đời. 
Như thế thì cũng còn chịu ảnh hưởng của cảnh, 
dù rằng cảnh này có thanh cao hơn cảnh của 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


thế tình, chưa đạt đến chỗ "không trụ, không 
nương, vào đâu cả” là cảnh của Tâm vô tưởng. 
Tuy vậy lối tu tập dựa trên kiến văn giác trỉ này 
không phải là vô bố cho những người trung 
căn, hạ căn là đa số, chúng ta nên cẩn thận, 
đừng nghe nói thấp mà sinh lòng chê, trong khi 
chúng ta chưa đủ khả năng tu theo lỗi "thân 
chứng" như các Tổ Thiên tông. Thân chứng — 
tự mình thực nghiệm cải Căn bản chân thật của 
vũ trụ — là không còn thấy cảnh, thấy vật, mà 
cũng không côn tự mình nói với mình là không 
thấy, tuy mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe. Nói không 
thấy, tức là còn nghĩ đến vật, như lòng ta nêu 
thật không côn những cải ý nghĩ về trộm cấp, 
thì dù trộm cắp có xảy ra trước mắt chúng ta, 
chúng ta cũng không biết đó là trộm cấp. 


Tổ sư Đạt Ma không lấy những cái "thấy, 
nghe, hay, biết" làm dây thông cảm hữu tướng 
giữa ngài và các hàng đệ tử, mà cô đặt những 
sợi dây thông cảm vô tướng, dùng Tâm mình 
nói chuyện với Tám của học trỏ, cho nên nói dĩ 
Phát truyền Phật, rồi cũng để cho học trò tự 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 89 


chứng các định luật trong trời đất, nên nói đĩ 
Pháp truyền Pháp. Chứng được như thế là có 
cải Biết sáng suốt (Huệ), nhưng cái sảng suốt 
ấy cũng chỉ là một đặc tính của Tâm, chớ không 
phải cái øì ngoài Tám, nên nói Huệ hay Bát 
nhã cũng là Tám. 
(trích tạp chí Từ Quang số 60-61, tr 70-75, 
Sài Gòn tháng 11-12 năm 1956) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Người thường không thích 
hướng về Đạo, chỉ buông lung theo sáu tình, 
cho nên đi trong sáu đường. Người học đạo, 
nếu có một ý niệm về vẫn đề sanh tử, ắt rơi vào 
đường ma qui; nếu có một ý niệm về Sự nghe 
thấy, ắt rơi ngoài con đường Chân lý. Thấy có 
sanh, thích được diệt, ắt rơi vào con đường của 
Thanh văn. Không thấy có sanh, chỉ thấy có 
diệt, ắt rơi vào con đường của Duyên giác. Bản 
thể của muôn sự muôn vật không sanh lại cũng 
không diệt, (bởi vậy) không nên khởi ý phần 
biệt thấy có sanh có diệt, không nên chán nên 
vui. (Thấy được) tất cả các pháp đều là Tâm có 
một, như thế mới bước lên cỗ xe của Phật được. 


90 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Người thường đều chạy theo cảnh mà tư 
tưởng, có tướng là có ưa chán. Muốn cho cảnh 
không còn ảnh hưởng đến lòng mình nữa, phải 
bỏ các tư tưởng; không còn tư tưởng thì cảnh 
không có, cảnh không có thì tư tưởng cũng 
không còn. Không bặt nguồn tư tưởng mà 
muốn cảnh diệt, không thể nào được, chỉ làm 
cho lòng bị cảnh nhiễu loạn thêm thôi. Bởi 
muôn sự muôn vật đều là tâm, mà tâm là cái 
không thể lấy nắm được, vậy còn cầu mong nỗi 
gì? Người học kinh Bát Nhã chắng thấy có một 
"pháp" nào có thể năm lấy được, cho nên dứt 
bặt mọi ý tưởng về ba thừa, chỉ chú trọng đến 
cái Chân thực mà thôi. Cái Chân thực này 
(Tâm) là cái không thê nhận ra, không thể nắm 
lấy được, ai nói: tôi có thể nhận, có thể nắm, kẻ 
ấy là người kiêu ngạo. Giữ áo bỏ đi giữa lúc 
Phật giảng kinh Pháp Hoa, là bọn đó. Bởi cớ 
Phật nói: "Thật vậy, dưới cội Bồ đề, ta chăng có 
được øì cả”. Lặng lẽ mà hợp đó thôi. 


Người thường mà khi gần chết, nếu thấy 
được năm uân của thức đêu không, bôn chât 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


của thân không chủ, chân tâm không hình 
tướng, không đi không lại, khi sanh, tánh không 
đến, khi chết, tánh không đi, yên lặng không 
tiếng, tâm và cảnh là một, một ây là Chân như, 
nêu thấy được như vậy một cách rốt ráo, không 
để cho ba cõi buộc trói, người ấy quả thật là 
người ra khỏi cõi trần, không còn mảy may xu 
hướng trở lại đây nữa. (Lại nữa), nếu thấy điềm 
lành, chư Phật đến đón cùng những điềm lành 
khác mà lòng không muốn theo; hoặc thấy 
những điềm dữ, mỗi mỗi hiện ra, mà lòng 
không sanh sợ sệt, tự mình dứt bỏ tất cả tư 
tưởng, hòa mình làm một với vũ trụ, như thế là 
được hoàn toàn tự tại. Đó là điều cốt yếu vậy. 


Lời bàn và chú thích 

Hướng về Đạo là sống hướng về nội tâm 
(vivre la vỉe intérieure); buông lung theo sáu 
tình là sống hướng về ngoại cảnh, theo tiếng 
gọi của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như thế là 
sông mê theo vật chất, sống vì xác thịt, khác với 
cải sống trước là sống vui tỉnh thân, sống vì 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


tâm linh. Thích ăn ngon, mặc đẹp là buông lung 
theo tình. Thích suy gâm về lẽ thiện ác, xem xét 
lòng mình... là hướng theo Đạo. 


Thấy có sanh có tử là mê muội, nên gọi là 
ma, trái với Phật là sáng suốt, vì thật không có 
sanh có tử mà chỉ có hiện tượng thay đổi. Thấy 
có sự có vật, có tốt có xấu, có cao có thấp, là 
thấy theo thường tình, không đúng với sự thật 
(Đạo), nên nói là ngoại đạo, con đường Hgoài 
Con đường Chân lý. Thấy có sanh có sống có 
khổ, rôi sanh lòng chán nản muốn cầu cái diệt, 
là chí hướng của hàng Thanh văn. Không thấy 
có sanh mà chỉ thấy có diệt, là quan điểm của 
hàng Duyên giác. Con đường đưa đến quả Phật 
là con đường trên đó hành giả nhận thấy rõ 
rằng, muốn sự muốn vật, tuy có sanh có diệt, 
vẫn đồng một bản thể không sanh không diệt. 
Vì vậy đừng ngó cải vỏ bể ngoài mà chia có 
sanh có diệt, có tốt có xấu, v.v... rồi sanh lòng 
wa muốn hay ghét bỏ. Tất cả các pháp (muôn 
sự muôn vát) tuy thiên hình vạn trạng sai khác 
nhau vẫn là một. Một đó là bản thể, là Tâm. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Đoạn này hình như có hai phần khác nhau, 
cần phải phân tách: 

1. Tám và cảnh. — Tám đáy là tâm niệm, là 
tr tưởng, là những cái ý chọn lựa, lấy bỏ. 
Cảnh là muôn sự muôn vật trước mắt ta. 
Thường chúng ta đồ tội cho cảnh, như nói tại 
có rượu nên ta mới sanh lòng thèm uống, tại 
có hát nên ta phải khởi ý đi xem... Thật sự 
không phải thế. Tại trong ta có những tư tưởng 
VỀ rượu, vê hát, nên ngoài ta mới thấy có rượu, 
có hái. Người cha chạy tìm thấy cho đứa con 
đau, đâu có thấy hát XƯỚNG, dâu đi ngang rạp 
hát; anh chàng thiếu nợ tôi ba mươi, quên lửng 
chai rượu mua chiều hai mươi tám. Vậy đừng 
đồ tội cho cảnh và muốn diệt nó, mà phải diệt 
những tư tưởng thèm muốn, tức là những tâm 
niệm của mình, và nhỉn nhận rằng, cảnh có là 
do tâm niệm của chúng ta làm cho nó có (vạn 
pháp duy tâm). 

2. Tâm và pháp. — Tôi không động ý với Y. 
Laurence về chỗ dịch "pháp" là sự vật, trong 
câu "bất kiến hữu nhứt pháp khả đặc". Theo tôi, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


chữ pháp ở đáy là chỉ những pháp môn (Ìes 
enseienements) của ba thưa là ba bực tu: 
Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. Bằng cở là 
sau câu vừa kề, Tổ Huỳnh Bá có nói thêm: tuyệt 
ý tam thừa. Lại nữa, kinh Bát Nhã nói gì, há 
không phải đả phá lòng mê chấp của người đời 
đối với các pháp môn, tưởng cứ học biết Tứ 
diệu để, Ti háp nhị nhân duyên, Bát chánh đạo là 
đủ giác ngộ, giải thoát, mà không đi sáu vào 
nội tâm, đề minh tâm kiến tánh, như Đức Phật 
đã làm khi ngôi thiên định dưới cội Bô đề? Mê 
chấp như thế là Pháp chấp. Nhưng khi gọi là 
được giác ngộ, Đức Phật phải nói thật rằng, 
Ngài chẳng có được gì cả, vì giác ngộ ở ngay 
trong tâm Ngài, chớ có ai cho đâu mà nói là 
được. 


Đoạn này, hình như Tổ Huỳnh Bá muốn dạy 
rằng: nếu người đời mê cảnh, người học đạo 
lại mê pháp, cả hai đều không phải cái Chân 
thật (la Réalité) cần phải tìm kiếm. 

Cái Chân thật ấy là gì? Là Tâm, cũng gọi là 
Chán Tám, là Tảnh hay Phật Tanh, cũng gọi là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Chân Như, nó khác hơn Thức, hơn Thân. Nếu 
lãm là Một, Thức và Thán là những cải gì do 
năm uấn và bốn chất duyên hợp mà thành. Một 
thì không hoại, nên cũng không sanh, không 
chung, nên không th. (Côn duyên hợp 
(composé) thì có sanh, mà có sanh là có ngày 
phải rã, phải diệt. Ai ngộ được lẽ nhiệm mầu 
này trong lúc gân hấp hồi, lòng không còn để 
những thụ Vui của ba cối (Dục giới, Sắc giới, 
Vồ sắc giới) quyền rũ, người ấy sẽ không trở lại 
làm người nữa, thoát vòng sanh tử thế gian. 
Hơn nữa, phải diệt cho tận những ý vui, sợ, khi 
thấy những cảnh tốt đẹp (Phật hiện) hay ghê 
tởm (ma quì), có như thế mới thật là người 
hoàn toàn giải thoái, tự tại. 
(trích tạp chí Từ Quang số 62, tr 34-39, 
Sài Gòn tháng ÏÌ năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


Mùng tám tháng Mười, Sư 
gọi Hưu này, nói: "Cái thí dụ Hóa thành là một 
lỗi dạy quyền biến để dắt dẫn hàng Nhị thừa, 
cùng mười bực Bồ tát cấp Giác và Diệu giác, 
cho nên cũng chỉ là Hóa thành. Muốn nói cho 
đúng sự thật, phải nói của báu chứa đựng trong 
Hóa thành đó là Chân tâm, là Bốn Phật, là Tự 
tánh. Của báu ấy không thuộc về những loại đo 
lường được hay xây đắp được. (Trong Chân 
tâm) không có Phật, không có chúng sanh, 
không có chủ quan (năng), không có khách 
quan (sở), thì chỗ nào là chỗ có Hóa thành cho 
được?" Nếu hỏi: "Hóa thành đây nè, vậy chỗ 
chứa của báu ở đâu?" thì không làm sao chỉ chỗ 
chứa ấy được, vì hễ chỉ thì phải có chỗ và 


97 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


phương hướng, và như thế thì không phải là 
cảnh chân thật. Bởi cớ nên nói: chỗ ấy rất gần, 
và chỉ nói được như thế mà thôi. Chỗ ấy không 
thể dùng lời nói mà chỉ định hay ước lượng 
được, chỉ nên dùng trực giác mà hiểu nó nơi 
bản thê của nó. Hiểu được như vậy, chừng ấy sẽ 
biết. 

Xiến để là một danh từ chỉ hạng người 
không đầy đủ đức tin. Tất cả chúng sanh trong 
sáu nẻo luân hồi, luôn đến hai hạng Thanh văn, 
Duyên giác, đều không tin răng có Phật quả. 
Như thế thì các hạng này đều là hạng "đoạn 
thiện căn xiễn đề". Hàng Bồ tát, nếu cả tin nơi 
pháp Phật mà không thấy có Đại thừa, Tiểu 
thừa (khác nhau), không thấy Phật và chúng 
sanh đồng một pháp tánh, thì đó cũng là xiển 
đề, nhưng là "thiện căn xiến đề". Đại để, hễ do 
pháp của Phật mà giác ngộ, thì gọi là Thanh 
văn; do nghiệm thấy mười hai nhân duyên kết 
dòng sanh tử mà giác ngộ, thì gọi là Duyên 
giác. Hai hạng này, nếu không hướng vảo nội 
tâm mà tìm cho được sự giác ngộ, thì dầu có 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


thành Phật đi nữa, cũng chỉ là Phật Thanh văn. 
Phần đông người học đạo được ngộ trên kinh 
sách (giáo pháp) mà không được ngộ trong nội 
tâm (tâm pháp). Vì vậy, tuy trải muôn kiếp tu 
hành, rốt cuộc không thực hiện được vị Phật ở 
nơi mình (bổn Phật). Nếu không y vào tâm mà 
ngộ, hay chỉ ngộ trong chỗ giáo pháp, đều là 
người khinh tâm trọng giáo, sẽ thành một khối 
giáo lý trong đó không có cái căn bản Chân 
tâm. Bởi cớ, chỉ khế hợp được với tâm mình, là 
không còn cầu học với ai cả, vì Tâm là Pháp 
vậy. Đa số người phàm cho cảnh làm trở ngại 
tâm, sự làm trở ngại lý, nên thường muốn trỗn 
cảnh để yên tâm, che sự để giữ lý. Họ không 
biết rằng, chính tâm làm ngại cảnh, chính lý 
làm ngại sự. Chỉ khiến tâm không, thì cảnh sẽ 
tự không, chỉ khiến lý lặng thì sự tự lặng. Chớ 
khá đảo ngược cái công dụng của tâm vậy. 
Người thường, phần đông, không chịu để tâm 
trống rồng, vì sợ rơi vào cái trống rỗng. Người 
ngu trừ sự mà không trừ tâm niệm, kẻ trí trừ 
tâm niệm mà không trừ sự. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 100 


Lời bàn và chủ thích 

Kinh Pháp Hoa có phẩm Hóa thành. Hóa là 
biến hóa. Thành là thành trì. Hóa thành là một 
cải thành do Đức Phật Đại Thông Trí Thắng 
biến hóa. 

Trong phẩm này, Phật dạy nếu đi đến được 
Hóa thành và vào đó, sẽ lấy được nhiễu của 
báu. 

Huỳnh Bá Thiên sư giải cho chúng ta biết 
đây chỉ là một thí dụ chở không có thành, có 
báu vật gì cả. Phật quyên biến nói như thể để 
dẫn dụ các hạng tu hành và lần hôi đưa họ đến 
Chân tâm. Nói Hóa thành, nói của báu, là đề 
cập đến những vật hữu hình trong cối tương 
đổi, mà hể hữu hình, tương đổi thì là cảnh sanh 
diệt, thay đối, thấy đó mất đó, không phải cảnh 
thường côn, là Chán Tám, là Sự Thật (1a 
Réalit¿), cải đích của con đường Giác ngộ, Giải 
thoát. 

Sự Thát ấy ở đâu? Không thể chỉ được, vì 
nó Tuyệt đối, không riêng ở một chỗ nào mà ở 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 101 


cùng khắp cả trong cái Vô tận Vô biên. Phải 
dứt vọng tưởng, một niệm không sanh, mở mắt 
Trí huệ khai thông mà nhìn mới thấy. Chừng ấy 
sẽ thấy nó rất gân với Ta vì chính đó là Ta vậy. 
Ta với Sự Thật ấy là một, thì còn gì gân hơn 
nữa? 


Phật quả là cái kết quả thành Phật. Căn 
bản của mỗi chúng sanh là căn bản trọn lành 
(Phật), thể nghĩa là mỗi chúng sanh đêu là một 
chủng tử, một hột giống Phật. Nếu cho chủng tử 
ấy đây đủ duyên hay (tu hành) thì nó sẽ kết quả 
Phật. Phải quả quyết tin như vậy. Phật há 
không nói: "Ta là Phật đã thành, chúng ngươi 
là Phát sẽ thành” sao? 


Các hạng Thiên, Nhân, A t la, Địa ngục, 
Noạ qui Suc sanh, thậm chí đến hai bực tu 
hành Thanh văn, Duyên giác, đếu không tin 
rằng mình có khả năng thành Phật. Chẳng 
những họ thiếu đức tin về điểm này mà còn tự 
quên, fự cắt bỏ cái căn bản lành sạch của họ, 
nên gọi là "đoạn thiện căn xiến đề”. Còn [rong 
hàng Bồ tát, nếu có người thâm tín lời Phật, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 102 


nhưng không thấy Phật và chúng sanh đồng một 
chân tâm, tức là còn sống trong vòng tương đối 
chia chẻ, thì cũng là hạng thiếu đức tin, nhưng 
là hạng không quên cái căn bản lành sạch của 
mình, nên gọi là "thiện căn xiển đề". 


Ý của Tổ Huỳnh Bá ở đây là muốn cho mọi 
người quả quyết tin rằng mình có đủ khả năng 
thành Phật, nếu mình quyết chỉ đạt đến nẻo 
vinh quang đó. Phải tin vì đó là sự thật. Nhưng 
đừng tìm cái sáng suốt (giác ngộ) trong kinh 
sách, mà phải tìm ở nội tâm vì sáng suốt ở đó 
và đó chỉnh là nguôn ánh sáng mà kinh sách 
chỉ là phản ảnh thôi. Không tìm cải sảng suốt 
ấy nơi tâm thì dẫu có tu hành trong muôn kiếp, 
rót cuộc không bao giờ được giác ngộ viên 
mãn, tức là không thấy được vị Phật trong 1a. 


Y theo kinh sách, có thể có một sự sáng 
suốt, nhưng là một sáng suốt bê ngoài, một tủ 
sách sống thôi, chưa phải là người sáng suốt, là 
Phật. Thấy được Tâm, hợp làm một người với 
Tâm, là có tất cả các Pháp, vì giáo lý của Phật 
không lấy ở đâu khác hơn là ở Chân tâm. Đã 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 103 


vào tận cái kho tàng quí báu vô giả, chứa đây 
giáo lý chán thành áy, thì côn học ở kinh sách 
nào nữa? 


Chữ tâm trong câu "cảnh ngại tâm, tám 
ngại cảnh” có nghĩa là tâm niệm, là tư tưởng. 
Thưởng chúng ta cho vì có cảnh nên chúng ta 
mới nghĩ xăng. Nói như thế là sai: tại ta có 
những ý nghĩ xằng nên mới thấy những cảnh 
xăng. Còn chữ lỷ trong câu "sự ngại lÿ, lý ngại 
sự” có nghĩa là suy luận (raisonner). Thường 
chúng ta cũng cho là tại có những việc xảy ra 
trước mắt nên mới khiến chúng ta suy luận. 
Không, tại chúng ta ưa suy luận nên mới có 
những việc dễ xui chúng ta suy luận. Nói tắt, tại 
tâm chúng ta không đứng yên, nên mới thấy có 
cảnh, có sự. Giữ tâm đừng xao động, thì bao 
nhiêu cảnh, sự sẽ hóa thành không. Có rượu mà 
như không rượu là tại ta không có một ý niệm 
hào VỀ rượu. 

(trích tạp chí Từ Quang số 63, 
Sài Gòn tháng 2 năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 104 


Tâm Bồ tát trống rỗng như 
hư không, buông thả tât cả, cho đên những 
phước đức đã tạo ra được cũng không tham 
năm. 


Có ba thứ buông thả (xả): Trong ngoài đều 
xả, ở thân cũng như ở tâm, tất cả đều xả, lòng 
như hư không, không nắm giữ một vật, tùy 
cảnh tùy việc mà xử sự, không thấy có người có 
ta, đó gọi là đại xả (sự buông thả lớn). Một mặt 
tu hành bủa đức, một mặt khác cố buông thả, 
lòng không hy vọng (một sự báo đền nào), đó là 
trung xả (sự buông xả bực trung). Bằng làm 
nhiều việc thiện với một lòng mong ước sự báo 
đèn, nhưng nghe được Pháp, biết phải giữ tâm 
không, bèn buông thả, đó là tiểu xả (sự buông 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 105 


thả nhỏ). Đại xả như đuốc cháy cầm trước mặt, 
không thể lầm lạc. Trung xả như đuốc cháy 
cầm một bên, lúc sáng lúc mờ. Tiểu xả như 
đuốc cháy mà cầm phía sau lưng, không thấy 
cạm bấy. Bởi cớ, Bồ tát giữ tâm như hư không, 
tất cả đều buông thả. Chuyện gì đã qua là qua, 
không nhớ nghĩ đến, đó là buông thả quá khứ. 
Chuyện hiện nay, thấy nghe là thấy nghe, 
không nghĩ tưởng gì, đó là buông thả hiện tại. 
Chuyện chưa đến thì mặc nó, cũng không nghĩ 
tưởng, ước ao øì, đó là buông thả vị lai. Được 
như thế gọi là Ba đời đều xả. 

Từ Như Lai trao Pháp cho Ca Diếp đến nay, 
đều lấy tâm mà in lên tâm, vì tâm nào cũng như 
tâm nào, đều giống nhau không khác. (Trong 
việc lấy tâm truyền cho tâm) mà thiên về cái 
không, thì làm sao nói cho ra lời, băng thiên về 
vật, thì lại sái với Pháp. Vì vậy nên chỉ có lấy 
tâm mà truyền cho tâm, bởi lẽ tâm tâm đều 
giống nhau. Người truyền, kẻ thọ, không phải 
dễ thông cảm nhau, bởi cớ số người thọ được 
vẫn ít. Tuy nói "lấy tâm ¡n lên tâm" (nên hiểu) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 106 


khoảng cách tâm đâu mà lấy mà in; tuy nói 
"được truyền tâm ấn" (đừng hiểu) là có được 
thiệt. 

Phật có ba thân: Pháp thân, Báo thân và 
Hóa thân. Pháp thân là chỉ cái pháp của tự tánh 
trống không và thông suốt. Báo thân là chỉ cái 
pháp trong sạch của tất cả mọi sự mọi vật. Hóa 
thân là chỉ cái pháp của muôn hạnh trong lục 
độ. Muốn nói đến cái pháp của Pháp thân, 
không thể dùng lời nói, tiếng tăm, hình tướng, 
chữ nghĩa được. Không có gì nói được, không 
có gì chứng được, đó là Pháp thân, là tự tánh 
trống không và thông suốt, ngoài ra không có gì 
khác. Bởi cớ nên nói không có pháp nào nói 
được, và như vậy là nói pháp đó. 


Lời bàn và chú thích 

Giữ lòng vắng lặng, không nghĩ tưởng đến 
một việc gì, là một việc rất khó cho đa số. 
Người không sáng suốt (ngu) cho tại có cảnh 
nên lòng mới động, nên cô trừ cảnh, như đồ 
rượu, đập bàn đèn... mà không cô trừ cái thèm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 107 


khát ở trong lòng. Người trí xử sự khác: cảnh 
mặc cảnh, họ cô giữ lòng họ không thèm khát 
thì dâu có rượu, có thuốc phiện trước mắt, các 
vật ấy cũng như không có. Bực Bồ tắt còn cao 
hơn nữa, cao ở chỗ tạo nhiễu phước đực mà 
lòng không bao giờ nhớ nghĩ đến những phước 
đức áy và IIOHS một sự báo đên nào. Giữ lòng 
được như thể là xả, là buông thả. 


Có ba thứ xả, cao thấp, rộng hẹp khác 
nhau. Thứ lớn nhất là tùy cảnh, tùy việc mà xử 
sự, gặp phải làm phải, gặp dc trảnh xa, nhưng 
lòng không hê vì làm phải mà tự hào hay vì 
tranh được ác mà chê người không tránh được. 
Thứ xả bực trung là còn thấy mình, còn biết 
mình làm việc phước đức, nhưng cô quên đi và 
không mong người trả ơn hay Trời Phát ban 
thưởng. Thứ xả thấp nhất là làm phải với cái ÿ 
mong được ban thưởng bảo đên, nhưng nghe 
lời Phật dạy, bèn buông thả, không nghĩ tưởng 
đền. 


Xã trọn vẹn được, như cắm đuốc đê trước 
mặt, được soi sảng không lâm đường lạc nẻo. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 108 


X4 theo bực trung, thì khi sảng mà cũng có khi 
tối, như câm đuốc đề một bên. Xả bực thấp hơn 
hết, tuy có hơn người không xả, nhưng vân còn 
dễ lâm lạc như người câm đuốc để phía sau 
lựng. 


X4 trọn vẹn là phải đừng tưởng nhớ, nghĩ 
suy đôi với tát cả mọi việc trong quả khứ, trong 
hiện tại và trong tương lai. 


Đến đây, Huỳnh Bá Thiên sư bàn qua phép 
"đƒ tâm ấn tâm", nghĩa là lấy tâm này in lên 
tâm kia, như lấy dấu mà đóng. Đây là một lối 
nói để chỉ sự thông cảm (rực tiếp giữa thầy và 
trò, tỷ như lấy cải sảng suốt của thầy mà in lên 
cải sảng suốt của trò, hai cái sẽ nhập một. 
Thường giữa thấy là bực giác ngộ và trò là kẻ 
còn mê mờ, khó thông cảm trực tiếp được, là vì 
CÓ Sự ngăn che, do cải tâm không trồng rồng, 
không văng lặng của trò gây ra. Nhưng khi hai 
tâm được trồng như nhau, thì sự thông cảm rất 
dễ. 


Sợ người cháp có tâm, có được truyện tám, 
Thiên sư thêm: đây chỉ là một cách nói thôi, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 109 


chớ tâm vô hình, vô tướng, thì lấy gì mà truyễn, 
mà được. Khi cái sáng suốt của thây mà được 
trò thông cảm và tâm trò được sáng suốt như 
thầy thì tạm nói là thầy đã lấy tâm mình in lên 
tâm trò, và trò đã được truyện pháp rồi vậy. 


Bàn qua chữ pháp, trong danh từ truyền 
pháp, Thiên sư dạy có ba thứ pháp: 1. Thứ 
pháp của Pháp thân, tức là Chân lý tuyệt đối, 
vô hình vô tướng, trồng rồng và thông suốt như 
hư không, không chứa chấp một vật gì và không 
bị gì ngăn ngại. Đó là tâm đại xả như đã nói. 
Chán lý này không dùng lời nói, chữ nghĩa hay 
những vật hữu hình hữu tưởng mà diễn giải 
được, mà phải tìm trong im lặng, tận ở chỗ sâu 
nhất của lòng mình. Khi tìm thấy rồi, tất phải 
nói rằng Chân lý ấy là cái gì không thể nói 
được, và quả quyết như thế mới thật là "thuyết 
pháp", còn tất cả các lỗi thuyết pháp khác bằng 
lời nói, bằng sách vở... đều là giả danh, là tạm 
bợ vì không chỉ được Chán lý đụng với Chân lý 
— 2. Thứ pháp của Báo thán, tức là sự thanh 
tịnh (trong sạch) 3. Thứ pháp của muôn hạnh 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 110 


lành, làm theo sáu phép tu thân (lục độ) là bố 
thi, trì giới, nhân nhục, tỉnh tấn, thiên định, trí 
huệ. Hai thứ pháp sau này có thể dùng lời nói, 
chữ nghĩa mà giải thích vì thuộc về phần tri 
thức, còn pháp thứ nhất thuộc về tâm linh. Về 
tám linh thì chỉ có tâm mới nói được Với tám, 
còn thuộc về tri thức thì phải dùng những cải gì 
thấy được, nghe được đề giải thích. 


Ý Thiên sư ở đây là, nếu muốn mỉnh tâm 
kiến tánh thì phải đi vào nội tâm, lòng tự xét 
lòng, chớ đừng mong nhờ lời nói, văn tự mà 
thấy lòng mình được. 

(trích tạp chí Từ Quang số 64, tr 34-39, 
Sài Gòn tháng 3 năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 111 


Báo thân và Hóa thân của 
Phật đều tùy lúc mà thông cảm hiển hiện; lối 
thuyết pháp (lối dạy) của hai thân này đều tùy 
việc và tùy sức hiểu biết của người mà thâu hút 
và hóa độ. Bởi cớ nên nói Báo thân và Hóa thân 
không phải Phật chân thật, và cũng không phải 
người nói cái Pháp chân thật. 

Cái gọi là Nhứt Tình mình chia ra làm sáu 
cái gọi là Lục Hòa hiệp. Nhứt Tĩnh minh là 
Tâm vậy, còn Lục Hòa hiệp là sáu căn. Sáu căn 
này hiệp với sáu trần, mắt hiệp với hình dáng, 
tai hiệp với tiếng, mũi hiệp với mùi, lưỡi hiệp 
với vị, thân hiệp với sự đụng chạm và ý hiệp 
với điều tư tưởng. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 112 


Giữa sự giao tiếp của sáu căn và sáu trần, 
sanh ra sáu thứ nhận biết. Gồm ba cái sáu ấy 
lại, gọi là Mười tám cảnh của giác quan. Nếu 
biết một cách rốt ráo rằng Mười tám cảnh này 
tự nó không thật có, thì phải gộp sáu căn vào 
một Tình minh. Cái Tình mình duy nhúứt đó là 
Tâm. Người học đạo đều biết điều này, nhưng 
vì không bỏ được cái lỗi dùng sáu căn mà giải 
thích Chân lý (Tâm hay Nhứt Tình minh), nên 
bị sáu trần lay động, không hợp được với cái 
tâm vốn sẵn của mình (tức là hợp với cái Trong 
sáng — Tình minh nơi mình). 


Khi Như Lai còn tại thế, Ngài muốn áp 
dụng một lỗi dạy độc nhứt mà thôi, là lối dạy 
đúng theo Chân lý. Nhưng nếu Ngài làm thế, 
chúng sanh sẽ không hiểu không tin, sanh lòng 
chê cười, sẽ chìm đắm mãi trong biển khổ. Mà 
không nói không dạy, lại rơi vào chỗ ích kỷ, 
không vì chúng sanh mà làm lan rộng cái đạo 
nhiệm mâu. Ngài bèn chia ra ba lỗi dạy (tam 
thừa), có thứ rộng lớn, có thứ nhỏ hẹp, sâu cạn 
khác nhau, nhưng cả ba không thứ nào là Pháp 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 113 


đúng đắn. Bởi vậy nên nói, chỉ có một con 
đường, còn hai con đường kia là không phải 
con đường Chân thật. Nhưng rốt cuộc cũng 
không làm sáng được cái Tâm pháp, Ngài bèn 
đòi Ma ha Ca Diếp đồng lên pháp tòa, riêng 
trao phép Nhứt Tâm, thuyết pháp mà không 
dùng lời nói. AI lãnh hội được phép đặc biệt 
này, sẽ đi đến quả Phật vậy. 

Bùi Hưu hỏi: Thế nào là đạo? Tu hành phải 
như thế nào? 


Sư đáp: Đạo là vật gì mà ngươi muốn theo 
Đạo? 


Hỏi: Các bậc Sư trưởng khắp nơi đều truyền 
cho nhau phép tham thiên học đạo, vậy phép ây 
như thê nào? 


Sư đáp: Đó là lối nói dẫn dắt hạng người trí 
huệ nông cạn, nhà ngươi chớ nên dựa vào lỗi 
nói ấy mà hiểu. 

Hỏi: Nếu nói phép này là để dẫn dắt hạng 
người trí huệ nông cạn, vậy phép nào để tiếp độ 
những bậc cao hơn? 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 114 


Sư đáp: Nếu là bậc cao, thì còn đến học với 
ai nữa? Tìm ở mình còn không được, hà huống 
đi tìm ở một phép ngoải mình. Ông không thấy 
trong lời Phật dạy có câu: Pháp là gì? Hình 
trạng của nó ra sao? 


Lời bàn và chú thích 


Tiếng nói (thuyết pháp) của Chân lý tuyệt 
đổi (Pháp thân) chỉ có những tâm hôn yên lặng 
mới nghe được, vì nó không diễn đạt bằng lời 
thường. Đức Phát Thích Ca là hiện thân của 
Chân lý tuyệt đối ấy, cho nên cải biết thật của 
Ngài, Ngài không thể dùng lời nói, là một 
phương tiện tương đối, mà diễn tả được. Cái 
thán hiện ra giữa đời này của Chán lý, dưới 
hình tưởng của một người mà chúng tfq tÔn Xưng 
là Đức Phát, gọi là Hóa thán (manjƒestaHion 
maftérielle de la Wérité). Giữa hai cải Pháp thán 
và Hóa thân, có cải gọi là Bảo thân, tức là cải 
Thanh tịnh siêu phàm chúng f4 cảm nhận ở 
Ngài (puret absolue sous-Jacene và la 
manifestation percue par nos sens). Đề dìu di, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 115 


dạy dỗ chúng sanh, Chân lỷ phải hiển hiện 
trong đời (Hóa thán) dùng lời nói của người đời 
mà cảm hóa, cho mọi người cùng nhận cải 
trong sảng (Báo thán) của Chán lý. 


Tuy chia chẻ có ba thán, ba thán này thát 
chỉ là một, gọi là Cái trăng trong sảng suốt duy 
nhữt (Nhứt Tỉnh minh) hay là Tâm. Tiếng Pháp 
gọi là Lumière. Tám hiện ra thường thán sảu 
căn, thường cảnh sáu trần. Căn, trần tiếp xúc 
nhau, sanh ra sảu thứ nhận biết (thức). Tất cả 
đêu bắt nguồn ở Tâm. Vì vậy rõ đạo rồi không 
xem mười tám căn, trần và thức là riêng khác, 
mà là hiện tướng của một Tám duy nhứt. Đó 
gọi là gộp sảu căn vào Nhứt Tĩnh mình, hay là 
đi đến chỗ Nhứt Tâm như đã nói ở những đoạn 
Írước. 


Theo sảu căn, tức phải nhận thức có sảu 
trần, thấy có muôn loài muôn vật sai khác 
nhau. Nhưng vì muôn vật sai khác ấy (vạn thù) 
chỉ có một bản duy nhứt (nhứt bổn) là Tám, Vậy 
muốn biết Sự thật (Chân lý), cần phải trở về với 
1áam là cái Có thật (Réalit¿) mà không nên theo 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 116 


những cái bóng dáng (ilusions) của Tám là 
Mười tám giới kể trên. 

Chữ giới ở đáy có nghĩa là cảnh địa, vùng, 
như nói biên giới là chỉ cải vùng đất năm giáp 
ranh với một nước khác: hay như nói thể giới là 
chỉ cảnh thể gian, để đổi lại cảnh thiên đàng. 
Mắt có cải vùng đất quan sát của nó, năm căn 
kia Cũng vậy. Mắt không thế Sang quan sát ở 
vùng đất của tai (nghĩa là mắt không thể nghe), 
trải lại tai không thể xâm chiếm đất đai của 
mắt. Vậy quả mỗi căn có cơ đồ riêng, đất đai 
riêng. Trong mỗi giang sơn riêng biệt này, có 
những cảnh tượng không cải nào giống của cái 
nào, như cảnh của mắt là hình tướng, màu sắc, 
còn cảnh của tai là tiếng tăm v.v... môi cảnh 
khác cũng riêng biệt như thể. 


Ý của Như Lai lúc đầu muốn áp dụng một 
lối dạy mà thôi, nhưng thấy căn cơ của chúng 
sanh sai khác nhau, có kẻ cao người thấp, nên 
Ngài phải quyên biến mà chia ra có ba cấp gọi 
là ba Thừa (hay thặng). Nhưng cả ba đểu 
không làm sáng Chân lý được. Rốt cuộc Ngài 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 117 


mới truyền Ma ha Ca Diếp phép "lấy tâm ấn 
tâm" tức là lối của Thiên tông không dùng lời 
nói sách vở. 

Tuy Tổ Huỳnh Bá nói rất nhiễu, nhưng Bùi 
Hưu vẫn chưa nhận được cái lẽ "Chân lý không 
thể nói", vì vậy Bùi Hưu mới hỏi: Thế nào là 
Đạo (Chân lÿ) và phải tu hành như thế nào để 
đạt Đạo. Tổ nhân đó mới hỏi vặn lại: Chân lý 
là vật gì? Ý của Tổ là: Chân lý vô hình vô 
tướng, đừng tưởng nó như các vật ở thế gian 
mà hỏi nó tròn hay vuông, nhỏ hay lớn, nói tôm 
là nó như thế nào. Còn danh từ "tu hành" cũng 
là một lối nói đề dẫn dắt người thiểu trí huệ, 
không thể mở mắt nhìn Sự thật nó hiển nhiên 
TRONG muốn sự muốn vật. Vì vậy Tổ chủ 
trương không có một pháp nào cả, mà chỉ là 
những phương tiện quyên biển mà thôi, mà đã 
là phương tiện thì cái gọi là "pháp” làm sao có 
được một hình trạng cố định mà hỏi? 

(trích tạp chí Từ Quang số 65, tr. 32-37, 
Sài Gòn tháng 6 năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 118 


Hỏi: Vậy ra không nên tìm 

câu gì hêt sao? 

Đáp: Được như thế thì tâm bình tĩnh. 

Hỏi: Thế nghĩa là đoạn tuyệt với tất cả. Có 
thê không có gì hết sao? 

Đáp: Ai dạy là không có gì hết? Cái "không 
ngơ” ây là cái gì người đăn đo tìm kiêm? 

Hỏi: Nếu không nên tìm, cớ sao Sư nói 
không nên dứt cái ây? 

Đáp: Không tìm là đủ rồi. Ai bảo ngươi 
dứt? Này hư không trước mặt ngươi đây, làm 
thê nào đê dứt cái hư không ây? 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 119 


Hỏi: Cái pháp khá được ấy, có đồng với hư 
không chăng? 

Đáp: Hư không! Có sớm, chiều nào mà ta 
nói với ngươi răng hư không giông hay khác 
với một vật nào không? Ta tạm dùng hư 
không đê nói cho ngươi hiệu, ngươi lại hướng 
vê đó mà giải thích. 

Hỏi: Vậy ra không nên giải thích với người 
khác sao? 

Sư đáp: Ta chưa hề làm trở ngại ngươi về 
chuyện này, nhưng giải thích là thuộc về tình, 
mà hề tình sanh thì trí huệ xa cách. 


Hỏi: Phải chăng trong chỗ tìm Pháp, không 
nên sanh tình? 

Sư đáp: Nếu không sanh tình, thì lấy gì 
phân biệt thị, phi? 

Hỏi: Trong những lời tôi vừa hỏi Hòa 
thượng, có chỗ nảo sai quây không? 

Sư đáp: Ngươi thật là người không hiểu lời 
nói của kẻ khác. Có gì mà gọi là sai quây? 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 120 


Hỏi: Từ trước đến giờ Hòa thượng nói đã 
nhiều, mà toàn là những lời chỏi lại thôi, chưa 
hề có lời nào chỉ cho người thấy cái Pháp chân 
thực. 

Sư đáp: Hễ Pháp chân thực thì không có sự 
xáo trộn. Hỏi như ngươi là tự ngươi làm cho có 
sự xáo trộn. Ngươi muốn tìm cái Pháp chân 
thực nào? 


Hỏi: Tôi hỏi, Hòa thượng cho là làm sanh 
sự xáo trộn, vậy Hòa thượng đáp lại những xáo 
trộn ây là sao đây? 


Sư nói: Vật thế nào, ngươi nên xem như thế 
ấy, đừng lo đến việc người khác. — Sư lại nói: 
Cũng như con chó điên kia, thấy vật lay động là 
sủa, rồi gặp cỏ cây bị gió lay cũng sủa, không 
phân biệt gì cả. — Lại nói: Phái Thiền của ta, từ 
trước truyền đến bây giờ, chưa hè dạy người đi 
tìm cái hiểu hay cái giải thích, mà chỉ bảo học 
Đạo. "Học Đạo", là một danh từ để đưa dắt 
người, chớ thật sự, Đạo không thể học. Dựa 
trên tình mà giải thích thì con đường Chân lý sẽ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 121 


thành con đường mê muội. Đạo không ở một 
hướng, một chỗ nào: đó là Tâm Đại thừa. Tâm 
ây không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa 
khoảng trong ngoài. Thật Tâm không ở một chỗ 
nào. Thứ nhứt, không nên lấy cái tri kiến mà 
giải thích Tâm. Như nay nói với ngươi, đến 
mức cuối cùng của "tình lượng” là Đạo, "tình 
lượng" sẽ đến chỗ tận cùng mà không sao chỉ 
cho ra chỗ ở của tâm. Đạo này là Chân lý bất 
diệt, vốn không tên tuổi. Chỉ vì người đời mê 
muội nên không biết Đạo (là như thê). 


Lời bàn và chủ thích 

Đọc đoạn trên, chúng ta thấy giữa Thiên sư 
và Bùi Hưu có một trời cách biệt. Thiên sư 
đứng về mặt tuyệt đối, còn Bùi Hưu khư khư 
đứng về mặt tương đối. Theo Thiển sư, muốn 
"thấy" được Tâm là cải Tuyệt đối, không thể 
nương vào cái tương đối mà nói Tâm thể này 
hay thế nọ được. Vì vậy, khi Bùi Hưu hỏi không 
nên tìn cấu Pháp nào hết sao (xem lại đoạn 
trước), Thiên sư bèn trả lời: như thể là tâm 
được bình tĩnh, nghĩa là đừng dụng tâm mà cầu 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 122 


lãm, vì Tâm và Pháp là một chớ không phải 
hai. Nghe trả lời như thế, Bùi Hưu lại hiểu: như 
thế là không có gì hết sao? Thiên sư cho câu 
hỏi ấy là sai, vì nói "không có" là nghĩ đến cái 
"có", nhự vậy còn ở trong vòng tương đổi, làm 
sao thấy cái Tuyệt đối được. Thiên sư bảo: 
không tìm là đủ rồi. Câu này có nghĩa: đừng 
dùng óc so sánh, đo lường, suy luận mà tìm 
lạm, từn Pháp, cũng đừng dt, đưng bỏ cải gì 
hết. Còn nói dứt bỏ, là còn nghĩ đến cải "không 
dứt, bỏ", là còn trong vòng tương đổi. Rồi 
Thiên sư bảo ngó Tâm như ngó hư không. Bùi 
Hưu bèn bắt lấy cái thí dụ này mà tưởng Thiên 
sư nói Tâm giống như hư không. 

Thiên sư bảo: Chân lỷ (Tâm, Pháp) là Chân 
lý, nó không giống cải gì, mà cũng không khác 
cái gì vì nó là Tuyệt đối, không thể đem ra so 
sánh với một vật gì tất cả. Lẽ ra không nên nói 
một lời gì, khi đê cập đến Chân lý. Nhưng như 
thế thì ai tài nào hiểu gì được. Bởi cớ phải 
quyên biến mà thí dụ, và thí dụ chỉ là thí dụ, 
không phải sự thái. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 123 


Nghe Thiên sư bảo đừng giải thích, Bùi 
Hưu lại hiểu là đừng cắt nghĩa cho người khác 
hiểu. Thiên sư đính chánh: Ta không cấm sự 
giải thích, nhưng nên nhớ, giải thích thuộc về 
tình, tức là thuộc về cải óc so sánh, cân nhắc, 
suy luận, mà như thể là không sanh trí huệ, tức 
là sự giác ngộ, chưng nhận Chán lý. 

Bùi Hưu lại hỏi: Vậy người tìm Pháp phải 
diệt tình sao? Sư đáp: Cũng không được, vì nếu 
diệt tình (bỏ sự so sánh, suy luận) thì còn biết 
đáu chán đâu giá, đáu thiện đâu ác? 

Thấy hỏi điểu gì cũng bị Thiên sư bác hết, 
Bùi Hưu nói: Từ trước đến giờ, Hòa thượng chỉ 
bác những lời tôi nói, nhưng Hỏa thượng chưa 
dạy một điều nào để tôi thấy Pháp. 


Sư đáp: Pháp là Đạo, Đạo là Tám. Nó là 
HÓ, không giông cải nào mà cũng không cải nào 
giống, đừng nói lộn xộn. Bùi Hưu tức: Nếu lời 
hỏi của tôi lộn xôn, thì lời Sư đáp với tôi cũng 
lộn xôn nói. Đó là ý nghĩa của hai câu vấn đáp 
giữa Thiên sư và Bùi Hưu. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 124 


Thấy Bùi Hưu không hiểu ý mình, Sư nói 
thêm: Đạo hay Chân lý thể nào, nên xem như 
thế ấy rồi thôi, đừng nói nó giống vật này hay 
vật nọ, vì nói là so sảnh. So sảnh được là khi 
nào hai vật có hình tướng, đàng này Đạo không 
hình tướng thì làm sao đem Đạo ra so sánh với 
một vật có hình tướng cho được. Phải biết phân 
biệt giữa một động vật như người đi, mèo chạy 
với những cỏ cây là vật bất động, bị gió lay 
thành động vật. Ý Thiên sư dạy, phải biết phân 
biệt cái Tuyệt đối với cái tương đối. Tuy Thiên 
tông có dùng danh từ "học Đạo", phải hiểu đó 
là một lỗi nói để khuyến khích, dắt dẫn vậy thôi, 
chớ Đạo nào như chữ, có hình, có nét, mà dùng 
cải thấy, cái nghe (tình-lượng) mà học cho 
được. Tình-lượng là dùng sự quan sát của ngũ 
quan mà ẩo lường, nói dài nói ngắn, nói rộng 
nói hẹp... Muốn biết đạo phải dùng trực giác, 
ngó ngay Chân lý mà chứng nhận, không cần 
phải dựa vào một thí dụ nào. Đó gọi là trực chỉ 
mình tâm kiến tánh. 

(trích tạp chí Từ Quang số 66, tr. 32-37, 
Sài Gòn tháng 7 năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 125 


Vì thế chư Phật mới xuất 
hiện dạy bảo để phá trừ sự mê muội ây. Sợ bọn 
người như ngươi không hiểu nên mới tạm đưa ra 
danh từ Đạo, vậy không nên dựa vào danh từ này 
mà giải thích. Bởi cớ mới có câu: đặng cá quên 
nơm'. Thân, ý, tự nhiên, là người rõ Đạo và biết 
Chân Tâm. Thấu được cái nguồn cội sẵn có đó, 
gọi là Sa môn. Muốn hái được cái trái Sa môn, 
phải dứt bặt các mối lo nghĩ, chớ không phải do 
học mà được. 

Như ngươi hiện nay đem tâm đi cầu tâm, ỷ 
lại vào người, tưởng rằng nhờ học mà nắm 
được Đạo thì biết chừng nào mới năm được? 


1... Thuyên nghĩa là cái đó để đặt cá. CƠ đây muốn cho xuôi câu, 
chúng tôi dịch là nơm. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 126 


Người xưa tâm bén, vừa nghe một tiếng là bỏ 
hắn việc học, cho nên được gọi là bậc "đạo 
nhân dứt học sống trong an nhàn vô vi". Người 
ngày nay, VÌ muốn biết nhiều giải rộng, cho nên 
cô học văn chương, nghĩa lý rồi cho đó là tu 
hành, không biết răng biết nhiều, giải thích 
nhiều lại bị che lấp, không thông. Học cho 
nhiều chăng khác cho trẻ con uống nhiều sữa, 
rồi nó có tiêu hay không tiêu, không cần biết. 
Những kẻ học đạo của ba Thừa đều giống như 
vậy, nuốt cho thật nhiều danh từ mà không tiêu 
hóa được, mà hễ không tiêu hóa được thì những 
cái biết, cái giải kia trở thành thuốc độc. Họ tận 
lực hướng về nẻo sanh diệt mà tìm Đạo, trong 
khi trong Chân Như không có sách có vỡ, có 
biết, có giải gì hết. Bởi cớ nên nói: "Trong kho 
của chúa tôi, không có thứ đạo ấy". 

Những giải thích của ngươi từ trước đên 
nay, nên cố găng làm cho nó trồng rỗng đi, rồi 
bỏ cái lối phân biệt, là đến chỗ không-không 
gọi là Kho Như Lai, là một cái Kho mà trong 


1... Chúa là Tâm. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 127 


đó không có một mảnh bụi. Phật xuất hiện ở thế 
gian là để phá cái chấp của người đời cho vạn 
vật là có. Phật còn nói: "Lúc ta ở cạnh Phật 
Nhiên Đăng, thật không có một tí pháp nào mà 
ta phải được". Câu nói này là đê đánh đồ những 
cái biết, cái giải bằng sự thấy nghe. Chỉ có kẻ 
nảo nung đốt cho những cái tượng trưng, những 
tình lý được tiêu mòn, chảy ra thành nước, chỉ 
những kẻ ấy mới thật là người không còn bị 
ràng buộc trong vòng sự vật. Giềng mối của 
giáo lý ba Thừa là những phương thuốc tùy 
bệnh mà cho, bởi vậy hạp ở đâu là nói ở đó, gặp 
lúc là đem ra dùng, không cái nào giống cái 
nào. Chỉ biết rõ như thế là không bị mê hoặc. 
Quan hệ nhất là đừng lấy lời dạy của Phật cho 
một hạng người nào đó rồi chép ra thành sách 
mà giải thích (thành một giáo lý chung cho mọi 
người). Tại sao thế? Vì thật không có một Pháp 
nào cô định mà Như Lai có thể đem ra giảng 
dạy. Phái Thiền của ta không bản không luận về 
những pháp môn, chỉ biết có một việc là hễ làm 
cho lòng hết xao động là dứt rồi, không cần 
phải sau lo trước nghĩ. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 128 


Lời bàn và chú thích 

Đạo cũng như muốn ngàn danh từ khác, chỉ 
là một tiếng suông, đặt ra đề tạm dùng làm dây 
thông cảm giữa đôi người, như thấy và trò 
chẳng hạn, chớ nó không phải là một vật gì thật 
có. Bởi vậy khi nghe nói đạt Đạo, đưng tưởng 
đến một chỗ nào hay được một vát gì. Vì hiểu 
lâm, nên biết bao người tưởng đạt Đạo là đến 
một “cõi” mà họ hình dung nhự một cảnh vui 
sướng vô ngân, hay tưởng đắc Đạo là được 
phép bay trên hư không. 


Câu "đặng cá quên nơm" chẳng khác câu 
Phật dạy "qua sông rồi phải bỏ bè". Danh từ 
Đạo và tất cả những phương pháp tu hành, 
thậm chỉ đến kinh đến kệ, đêu là những cải nơm 
giúp ta bắt được cá, những chiếc bè trợ chúng 
ta qua sông. Ngôi đọc kinh, đọc kệ tối ngày 
sảng đêm mà lòng còn xao động, không thấy 
được Chán tâm là người vác nơm mà tay 
không, ngồi bè mà chưa tách bến, nghĩa là 
chưa được gì hết, chưa đạt Đạo. Vậy cái học 
chỉ cần cho ai chưa quày về với nguồn cội (bồn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 129 


nguyên hay Chán tâm), nhự chưa được cá thì 
cần phải có nơm. Đừng tưởng thuộc kinh thuộc 
sách, giải thích lưu loát là thấy Đạo. Người xưa 
chân chất, không đa sự, tâm côn bén nhọn, 
nghe kinh là cắt đứt ngay các vọng niệm, còn 
người nay ham nói, hở một chút là dẫn kinh 
dẫn sách, đó là những cải tâm còn bị danh từ, 
văn chương, tức là bị vật chất làm bại lạt, 
không thể xoi lủng màn vô minh đề thấy Đạo, 
thấy Chân lý. Do đây mới nói càng học nhiễu, 
biết nhiễu, giải nhiều, lại càng bị che lấp. Muốn 
thấy Chân lý phải hướng nội, ít nói, dò lóng bể 
trong cho nhiễu, chớ không phải hướng ngoại, 
bô bô đầu môi chót lưỡi. 

Học nhiêu mà không đạt lý, chẳng khác cho 
trẻ con uống sữa quả sức tiêu hóa của nó, làm 
cho nó bị chưng phát ách, trở thành người 
bệnh. Kinh sách như sữa, là những thức ăn lối, 
thế mà lại trở thành đô độc, chỉ vì người ăn 
không lượng sức tiêu hóa của mình. 

Hướng về nẽo sanh diệt, là hướng về vật 
chất, về những gì mà tai nghe được, mắt thấy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 130 


được, trí óc tâm thường, dựa trên kinh nghiệm 
của phàm phu, nhận biết được. Vì vật chất là vô 
thường, sanh đó, mất đó; còn Tâm căn bản, 
nguồn cội của vũ trụ, vạn vật, thì thường, không 
sanh, Không diệt. Tìm cải thường mà dựa trên 
cái vô thưởng, là tùm cái Tuyệt đổi trong tương 
đối, là lấy ngao lường bề. 


Chân như là Văng Lặng, và Mô hình, Vô 
tướng, là Thể của Vạn vật. Nhưng chính cái 
Không (Vô) ấy lại sanh ra cái Có (Hữu) là trời, 
đất, vạn vật. Đây là sự huyền bí (mystère) mà ì phi 
Người. đặc Đạo, không ai tài nào giải thích bằng 
lời, bằng chữ được. Càng nói, càng viết lại càng 
sai với Sự Thát. Phải tự mình thấy sự thát á ấy như 
thấy cành hoa trong vườn, còn những cảnh hoa 
trên giấy, chỉ là hình bóng của Sự Thật, mà dâu 
sắc có giống cho thế mấy, vẫn thiểu cái thơm và 
sinh khí (la vie). 


Giáo lý ba Thừa trong kinh sách là những 
bức họa giúp chúng ta cảm nhận một phần nhỏ 
mọn nào cải đẹp của Hoa Chân nhựụ, Chán 
Tâm. Đừng lấy đó làm hoa thật. Cứ mãi ngôi 
trong bồn vách ngắm hoa trên giấy, biết chừng 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 131 


nảo ra đông rộng bao la tận hưởng cải đẹp của 
hoa thiên nhiên? 


Chân lý vũ trụ (Pháp) không bờ bến, nói sao 
cho cùng, giải sao cho tận. Ñứt ra từng mảnh 
mà nói, mà giải, là làm công việc của đoàn mù 
rờ voi. Mù nắm đuôi bảo voi như cây chổi là vì 
mù chỉ biết có đuôi rồi giải thích rộng ra mà 
tưởng toàn thân voi là như thế. Đọc một quyển 
kinh, biết được một lý trong cái lý vô cùng tận, 
đừng tưởng đó là Toàn Lý. Nếu cái Toàn Lý mà 
đặt nó vào một khuôn khổ đề cho chúng ta thấy 
được, rờ mó được bằng sáu thức phàm phu của 
chúng ta, thì Nó sẽ hết là Toàn lý vì Nó không 
con Võ tận vồ biÊH. 

Thiên Tông có dứt mọi niệm, hòa mình với 
cải Vắng Lặng để biết cải Vắng Lặng. Có biến 
mình thành nước, mới biết nước là thể nào. Còn 
là người đứng trên khô, mà luận về nước — 
cũng như các nhà học giả căn cứ trên mặt chữ 
mà luận về Đạo - là nói sai. 

(trích tạp chí Từ Quang số 67, tr. 36-41, 
Sài gòn tháng 8 năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 132 


Hỏi: "Theo lời Hòa thượng 
nói từ trước tới đây thì tâm và Phật là một, 
nhưng tôi chưa biết rõ tâm nào là tâm Phật?" — 
Thiên sư đáp: "Nhà ngươi có mấy tâm?" — Bùi 
Hưu nói: "Tâm của phàm phu là Phật, hay tâm 
của Thánh nhân là Phật?" — Thiền sư đáp: "Nhà 
ngươi tìm ở đâu ra cái tâm phàm và cái tâm 
thánh?" — Bùi Hưu nói: "Trong ba Thừa thấy 
nói có tâm phàm, tâm thánh, sao Hòa thượng lại 
nói không có?" — Thiền sư đáp: "Vì nhà ngươi 
mà ba Thừa mới chia ra có tâm phàm, tâm 
thánh, nhưng đó là dối mà nói như vậy thôi. 
Ngươi không hiểu lại tưởng là có, lấy cái không 
làm cái thật, há không phải vọng sao? Vì vọng 
nên sanh lầm, nếu nhà ngươi trừ được hai cái ý 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 133 


tương phản là phàm và thánh, thì ngoài tâm 
không tìm đâu ra Phật. Tổ sư (Bồ đề Đạt ma) từ 
Tây phương đến đây, chỉ cho tất cả đều đi ngay 
vào cái toàn thể là Phật. Ngươi không hiểu, 
chấp có phàm, có thánh, cứ ngó ra ngoài mà 
chạy theo ngoại cảnh, thành tự ngươi làm cho 
tâm ngươi mê mờ. Đó là lẽ đã khiến ta vì ngươi 
mà nói tâm với Phật là một, nhưng (đừng nghe 
như thế rồi) khởi tâm suy luận, vì một niệm dây 
lên là đọa vào nẻo luân hồi. Thời quá khứ 
không biết khởi đầu từ đâu với ngày nay, hai 
cái không khác nhau; vạn vật cũng thế, không 
cái nào khác cái nào. Biết được như thế gọi là 
được Sự sáng suốt hoàn toàn". — Bùi Hưu hỏi: 
"Hòa thượng dựa vào lý nào mà quả quyết như 
thế?" — Thiền sư đáp: "Ngươi muốn tìm lý gì? 
Hễ có lý là có sai ngay với Tâm vậy". — Bùi 
Hưu tiếp: "Hòa thượng vừa nói, thời quá khứ 
không biết khởi đầu từ đâu với ngày nay, hai 
cái không khác nhau, lẽ ấy như thế nào? — 
Thiền sư đáp: "Tại ngươi có tìm lý lẽ nên mới 
có sự chia sẻ, sai khác; nếu ngươi đừng tìm, thì 
đầu có sự sai khác”. — Bùi Hưu nói: "Đã không 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 134 


có sai khác, thì cần øì phải nói cái này là cái 
kia?" — Thiền sư đáp: "Nếu nhà ngươi đừng 
chia có phàm, có thánh, thì ai còn nói với ngươi 
"cải này là cái kia”. Cái này cái kia, thật ra, 
không phải là cái này cái kia, mà tâm thật ra 
cũng không phải là tâm Cái này cái kia, luôn cả 
tâm đều là hư vọng, thì ngươi còn mong tìm ở 
đâu cho được một vật gì?" 


Bùi Hưu hỏi: "Hòa thượng nói hễ mê vọng 
thì tâm mình bị ngăn che, vậy lấy gì trừ vọng?” 
- Thiền sư đáp: "Nổi vọng, trừ vọng, đều là 
vọng. Vọng không có căn bản, chỉ tại ngươi 
phân biệt có vọng có chân mà thành có vọng. 
Nếu ngươi đừng còn phân biệt có phàm, có 
thánh, thì tự nhiên không có vọng, thì còn gì mà 
nói đến việc trừ vọng. Đừng còn nương dựa, cố 
chấp một mảy may gì, đó gọi là "buông tha hai 
cánh", như thế sẽ được Sự sảng suốt gọi là Phật. 


Lời bàn và chú thích 


Tự trước đến đây, dù Huỳnh Bá Thiên sư có 
có công giải thích "tát cả là một”, Bùi Hưu ván 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 135 


còn lấn quần trong vòng chia chẻ phân biệt, 
nên mới nói có tâm phảm, tâm thánh. Chia chẻ 
như thế là còn sống, còn nghĩ trong vòng tương 
đối, thì làm thế nào đạt đến tuyệt đổi là Phật 
được? 


Ở đây, tôi không đông ý với Bà Y. Laurence 
về chỗ Bà dịch danh từ Phật bằng 'Ìe 
Bouddha". làm cho độc giả dễ hiểu lâm câu 
"tâm và Phát là một”. Dịch cho đúng, danh từ 
tiếng Pháp "le Bouddha" phải có nghĩa là "Đức 
Phật", mà hể nói đến Đức Phật, ai ai cũng phải 
nghĩ ngay đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm 
cho câu sách vừa nhắc lại ở trên hóa thành có 
nghĩa: tâm và Đức Phật Thích Ca là một. Hiểu 
như thế là không hiểu Thiên sư. Trong câu này, 
chữ Phát phải dịch là “Bouddha” mà thôi, đừng 
thêm vào chữ "le” mới đúng vì những lễ sau 
đáy: l. Bouddha ở đáy tượng trưng cải lý tuyệt 
đối, mà hể tuyệt đối (absolu) thì trên mặt văn 
phạm, không được viết có quán từ (article) le; 
2. Phật ở đáy không có nghĩa là Đực Phát 
Thích Ca hay một Đức Phát nào khác, hay nói 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 136 


một cách khác, chỉnh cải sáng suốt sẵn có nơi 
ta đó mà ta gọi là Phát, là Tám, là Trí huệ... 
Vậy, theo tôi, nên dịch: Mental et Boudda sont 
un, hay: Mental est Bouddha. 


Ba Thừa giáo điển để dắt dẫn bực tâm 
thường, phải tạm chia có phảm, có thánh, chớ 
thật ra phàm, thánh là một, nh nước với sóng. 
Lúc làm quấy là mê, mà mê ở đâu ra há không 
phải ở tâm? Còn khi nào làm phải là ngộ, mà 
ngộ ở đâu ra, há cũng không phải ở tâm sao? 
Vậy phàm, thánh, quả không phải hai, đừng 
chấp danh từ mà thành mù, không thấy sự thật. 


Sau khi chấp có sự sai biệt giữa hai danh từ 
phàm, thánh, Bùi Hưu bước qua chấp có lý, có 
nguyên tắc, mà không dè rằng lý hay nguyên 
tắc là những suy luận của những tư tưởng còn 
kẹt trong vòng tương đối, sắc tướng, còn cách 
biệt rất xa với sự giác ngộ viên mãn. Để phá lối 
chấp này, Thiên sư đưa ra một thuyết khác là 
không có quả khứ và hiện tại. Thật vậy, sự chia 
chẻ có quả khứ, hiện tại, có ngày, có đêm, có 
tháng, có năm, là tại loài người bày ra, chớ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 137 


trong vũ trụ không có cái gì gọi là thời gian hết. 
Vì có lúc sáng nhờ mặt trời và lúc tôi vì không 
mặt trời, ta chia có ngày, có đêm, rồi ngày này 
có việc này, ngày khác có việc khác, mà ta thấy 
có những ngày khác nhau và trước sau. Đến 
tháng và năm cũng vậy, tại ta chia chẻ mà có 
tuế, có nguyt. 


Bùi Hưu hỏi vặn: "Nếu không có sự sai 
khác, tại sao nói cải này là cái kia, hay hai cải 
như một?" — Thiên sư đáp: "Đó là tại ngươi 
chia có tâm, có Phật, có phầm, có thánh, nên ta 
cùng chẳng đã mới nói hai cái như nhau, chớ 
nếu ngươi đừng phân biệt, thì ta có nói như thể 
đâu” 

Nhưng Bùi Hưu cũng chưa ngộ, hết cái lầm 
này lại rơi vào một cải lầm khác: làm sao trừ 
vọng? Hỏi như thể, gân như hỏi làm thế nào 
chặt cho đứt cái tối của ban đêm. Vọng chỉ là 
một danh từ để chỉ sự mê lâm, nó đâu có hình 
tướng như cọp beo mà mong trừ nó. Đừng chấp 
danh từ, đừng nương dựa vào những sai khác 
bê ngoài của vạn vật, đừng phân biệt có phàm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 138 


có thánh, được như thể gọi là vô vọng, hay là 
vọng đã được diệt trừ. Và không vọng gọi là 
sảng suối, là Phật. Chỉ là một lối nói trong 
vòng tương đối, như có tiên gọi là giàu, không 
tiên gọi là nghèo, chớ thật ra, đồ ai chỉ thử coi 
giàu và nghèo là cái gì. Do đó, Thiên sư thêm: 
Tám cũng không phải thật là tâm, vì đáy cũng 
là danh từ, chớ nào ai đã thấy tâm, rờ tâm, 
nghe tám... được lục nào đâu? Chính đáy là 
chỗ mà kinh sách Đại thừa dạy phải "lìa danh 
ngôn”. 
(trích tạp chí Từ Quang số 68, tr. 36-41, 
Sài Gòn tháng 9 năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 139 


(Bùi Hưu) nói: "Nếu không 
có gì dựa chấp, thì lẫy gì mà truyền giao?" — 
Thiền sư đáp: "Lấy tâm truyền cho tâm". — Hỏi: 
"Bằng lẫy tâm này truyền cho tâm kia được, sao 
gọi là tâm cũng không có?" — Thiền sư đáp: 
"Đừng được gì hết, gọi là truyền tâm. Hiểu được 
tâm một cách rốt ráo, tức là (biết được) không 
có tâm mà cũng không có vật". - Hỏi: "Nếu 
không tâm, không vật, cớ sao lại gọi là truyền"? 
— Thiền sư nói: "Nhà ngươi nghe nói truyền tâm, 
tưởng răng phải có một vật gì đó (để lấy mà trao 
cho người khác). Bởi cái lầm tưởng đó, nên Tổ 
sư (Bồ đề Đạt Ma) mới nói: "Lúc nào nhận biết 
được thế nào là tâm tánh, chừng ấy mới được 
nói tâm tánh là cái gì không thể nghĩ bàn. Hoàn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 140 


toàn sáng suốt về cái lý” vô sở đắc", nhưng khi 
được sáng suốt như thế này, đừng nói mình đã 
sáng suốt". Nếu có thể làm cho ngươi hội ý được 
điều này, chưa chắc là ngươi hội ý được. 


(Bùi Hưu) hỏi: "Như hư không trước mắt ta 
đây, chắc chắn là cảnh, vậy há không thể chỉ 
cảnh thấy tâm sao?" — Thiền sư đáp: "Tâm gì 
mà kiếm thấy cảnh? Ai dạy ngươi như vậy? Ví 
dầu có thấy đi nữa, chỉ là bóng dáng của tâm 
(chớ nào phải tâm thật)! Như người lấy kiếng 
soi mặt, cố nhiên thấy mày mắt rõ ràng, nhưng 
đó chỉ là hình bóng (nào phải sự thật), có quan 
hệ gì đến việc của ngươi (chân tâm)?" — Hỏi: 
"Không nương vào hình bóng, thì chừng nào 
mới thấy (sự thật?" — Thiền sư nói: "Còn 
nương vào một vật nào, là còn theo cái giả dối, 
thì làm øì có lúc thấy được sự thật? Ngươi há 
không nghe câu: "Hãy bỏ tất cả như người 
không có một vật gì, đừng hao công phí sức mà 
nói trăm ngàn truyện quản xiên". - Hỏi: "Đối 
với người đã giác ngộ, những cái phản chiếu 
(vạn vật) cũng là không thật có sao?" — Thiền sư 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 141 


đáp: "Nếu biết là không thật có, thì còn dùng cái 
phản chiếu làm chỉ? Nhà ngươi đừng mở mắt 
mà nói mớ'. 

Thiền sư lên ngồi trên thính đường, nÓI: 
"Biết trăm biết ngàn, không bằng "vô cầu". 
Không mong, không cầu mới là cái hay nhất. 
Người biết đạo là người vô sự. Đây là sự thật: 
không có nhiều tâm, cũng không có đạo lý nào 
có thê đem ra nói, có sự vật nào mà phải ruông 
bỏ" 


Lời bàn và chú thích 


Đoạn trước, Thiên sư đã dạy: ".. Đừng còn 
nương dựa, cố chấp một máy may gì, đó gọi là 
"buông tha hai cảnh", như thế sẽ được Sự sáng 
suốt gọi là Phật", — Buông tha hai cánh có 
nghĩa là bỏ óc phán biệt có tâm có cảnh, có 
tỉnh thân có vật chất, có người có ta... để sống 
trong sự văng lặng của Chân tâm, của Bản thể, 
chỉ có Một mà không hai. Bùi Hưu không hiểu 
lẽ này, nên hỏi: Nếu tâm và cảnh đều không có, 
thì sao gọi là "truyện tâm" được? Truyễn là lấy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 142 


vật này trao cho người kia, vậy khi nói là 
truyền tâm thì tâm phải có mới trao được chứ? 
Để giải sự mê lâm của Bùi Hưu, Thiên sư nhắc 
lại một bài kệ của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma mà đại 
ý có thể tóm tắt như sau: Có nhiễu người nỏi: 
tâm tánh là điều không thể nghĩ bàn, nghĩa là 
không thể lấy cái trí thông minh tâm thường mà 
suy nghĩ hay bàn bạc được. Nhưng đó bất quá 
là nghe người khác nói rôi bắt chước mà nó 
theo. Muốn nói được câu "không thể nghĩ bàn", 
phải tự mình biết thế nào là tâm tánh đã, cũng 
như người nhà quê, muốn nói “Sài Gòn fo lớn 
lắm", phải tự mình đến Sài Gòn rồi nhiên hậu 
mới được nói. Biết được thế nào là tâm tánh là 
người đã sáng suốt (giác ngô), mà hề sáng suốt 
rồi thì không còn thấy có vật gì cả, cũng như 
không còn thấy mình được vật gì cả. Ai tự hào 
là đã sáng suốt mới biết mình là người sáng 
suốt. Như vậy là còn sống trong vòng lương 
đối, phân biệt, chưa phải người đạt đến chỗ 
tuyệt đối, hết phân hết chia. Bởi cớ nên nói là 
người chưa sáng suối. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 143 


Tâm là tâm, không thể nương dựa vào một 
vật gì mà chỉ tâm, thấy tâm được. Những gì mà 
chúng ta dùng để chỉ tâm, đêu là hình bóng của 
tâm, không phải là tâm, thí như những chiếc xe 
hơi trên giấy, chỉ là hình ảnh của những chiếc 
xe thật, hay như mặt mày ta thấy ÍrOng gương, 
cũng chỉ là bóng soi mà thôi. Muốn thấy được 
tâm, phải lìa cảnh, xa vật, là những cái giả di, 
như muốn thấy chiếc xe thật, phải vứt tắm ảnh 
mà tìm thấy tận mắt chiếc xe thật. 


Luận thuyết dài dòng, dẫn kinh dẫn sách là 
"đo lao mạn thuyết", là hao công phí sức nói 
ngoa, không phải lấy đó mà gọi là thấy tâm 
thấy tánh. Muốn thành công về điểm này, phải 
xả bỏ tất cả, vượt qua khỏi cảnh sắc tướng 
(dépasser le monde ƒormel) thiền hình vạn 
trạng, và sống trong cảnh vô sắc, thuần nhất. 
Đã nói là thức thì miệng đừng CÔN HỚ, HÓI 
những cảnh vật thấy trong giắc mộng. 


Biết trăm biết ngàn là người đa văn quảng 
kiên, giỏi thì có giỏi thật, nhưng không sảng 
suôt (giác ngộ) băng người không cáu, không 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 144 


HMONG. Côn cẩu còn mong, là còn thấy có vật 
đáng cầu đáng mong, như thể thì còn mặc ÍrOHØ 
vòng sắc tướng, há gọi là người sáng suốt được 
w? Do đó mà Thiên sư bảo: Người biết đạo là 
người võ sự. Võ sự không có nghĩa là ăn không, 
ngôi rồi, trở thành cây đá. Không. Vô sự là gặp 
điểu phải nên làm là làm, nhưng không vướng 
mắc vào đó như thế tình. Làm như mặt trời cho 
ảnh sảng mà không tự hào, như mưa rút nước 
mà không tự thấy mình cho nước. 


Chia có tâm vọng tâm chán, nói đạo nói lý, 
bảo phải lìa sự vật, toàn là vì tảnh phân biệt 
của thể tình mà gượng nói cho người đời nhận 
thức được một phân não, chớ thát ra "Bản lại 
vô nhất vật", trước sau không có một vật gì cả. 
Thì chúng ta thử nhắm mắt nhập định, buông 
xả tất cả, cho đến hơi thở cũng đừng vướng víu, 
chúng ta sẽ thấy không có gì hết. Nhưng khi hơi 
cựa tay là biết có thân, biết có thân là biết có 
ghế, có đất, đến khi mở mất ra là trăm vật hiện 
hình. Vậy ra, muốn biết được tâm tánh, tức là 
muốn được sáng suốt (giác ngộ), cần phải sống 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 145 


vượt lên khỏi cái mức vật chất hữu hình. Danh 
nói là vượt, thật ra là phải đi sáu vào nội tâm, 
lặn xuông cho thát sáu trong ta. 


(trích tạp chí Từ Quang số 69, tr. 32-37, 
Sài Gòn tháng T0 năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 146 


Hỏi: Thế nảo là sự thật ở đời?) 

Sư đáp: Nói trèo nói leo để làm gì?) Ở nơi 
căn bản, vạn vật đều thanh tịnh, cớ sao lại dựa 
vào lời nói mà hỏi mà đáp? Chỉ không còn một 
tâm niệm nào, mới được kêu là người có trí huệ 
vô lậu®, Mỗi ngày, đi, đứng, ngôi, năm, trong 
mọi lời nói, ngươi chăng nên dính gắn vào sự 
vật nảo, thậm chí trong một cái mở miệng, một 
cái nháy mắt cũng phải đều xả hết. Nay Bặp lúc 
giáo pháp (của Phật) đến giải đoạn cuối cùng, 
nhiều nhà nói là học đạo Thiền mà lại mê dính 
theo hình, theo tiếng. Sao không làm như ta, 
niệm niệm đồng như hư không, như cây khô đá 
cứng, như tro lạnh lửa tàn, có như thế mới được 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 147 


phần nảo ứng đối với tâm. Bằng chăng vậy, thì 
ngày kia, sẽ bị Diễm vương tra khảo. Ngươi 
nên lìa bỏ tất cả các pháp "có", "không"®), giữ 
tâm như mặt trời thường tại hư không, tự nhiên 
sáng rỡ, không chiếu mà chiếu, không cô công 
xét nét mà vẫn đến chỗ cùng tận của mọi sự. 
Đến lúc ấy, không còn có thang để mà leo, bến 
để mà ghé, thì ngươi sẽ hành động như Phật, 
hợp với câu: "nên đừng đứng vào chỗ nào mà 
phát sanh tư tưởng"”) Như thế là thực hiện 
được cái Pháp thân trong sạch của ngươi, gọi là 
A nậu Bồ đề”, Nếu ngươi không nhận được lẽ 
này, thì dù có học rộng nhiều, siêng tu khổ 
hạnh, mặc bố ăn rau, cũng không biết được 
Tâm là gì, và như thế là tu hành sái lối, nhất 
định sẽ trở thành bà con của bọn ma qui. Tu 
hành như thế, có ích lợi gì? Ngài Chí Công có 
câu: "Phật nguyên tại tâm ta tạo ra, không phải 
cầu ở sách vở mà có". Cho ngươi học được ba 
thừa, bốn quả, mười địa), chất chứa đầy lòng 
đi nữa, ngươi cũng chỉ dựa vào đó mà lân quân 
trong chỗ phàm, thánh mà thôi. Ngươi há 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 148 


không nghe nói: mọi hành đều không thường 
còn, đó là pháp có sanh có diệt” sao? 
Sức băn hết, mũi tên rơi, 
Tái sanh tự tạo một đời gian nguy 
Tịnh là cửa đến Vô vi 
Như Lai dành thưởng di đi đường 
này” 

Vi ngươi không làm được theo tác giả 
những câu trên nên ngươi mới hướng về người 
thời xưa mà mong câu rộng học, giải nhiêu. 
Ngài Chí Công nói: "Không gặp Thây sáng suốt 
ra đời, thì uống cho người uống thuốc Đại 
thừa"0D, 

Lời bàn và chú thích 

(1) Thế để - Thế là thế gian; để là sự thật. 
Thế đề là sự thật của người thể gian. Chữ để ở 
đáy đông một nghĩa với chữ để trong danh từ 
"Tự đễ" (Bốn sự thật) của Phật dạy là Khổ, 
láp, Diệt, Đạo. Nhưng sự thát của Phật là sự 
thật tuyệt đối (vérités absolues) cho nên có chỗ 
gọi là Thánh để (vérités saintes), còn sự thật 
của thế gian là sự thật tương đối (vérités 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 149 


relatives). Nhưự nói vàng là qui. Cái quí này là 
một sự thật của thê gian, vì đi đến đáu cũng 
thấy người ta quí trọng vàng. Nhưng trong lý 
tuyệt đối, chân thật, giá vàng với giá sắt không 
khác nhau, vì hai giá đêu là một số không (0) to 
tưởng. 

(2) Cát đằng — Cát là dây sắn; đăng là dây 
bìm, cả hai đếu là loại leo bỏ. Thuyết cát đăng 
là nói chuyện băt quản như dáy bìm dáy sản. 

(3) Vô lậu — Đây là một danh từ đặc biệt của 
Phát giáo. Vô là không, lậu là rỉ, như nước trong 
bình rỉ ra ngoài. Tám võ lậu là tâm hoàn toàn 
trong sạch, trong áy không còn một nhơ bợn vi tê 
nào có thể lâu lâu rỉ ra ngoài. 

Mê dính theo hình, theo tướng (sắc, thanh) 
là côn say mê theo vật chái. 

Bị Diêm vương tra khảo là đọa vào địa 
ngục. 

(4) Có, không — Chữ Nho là hữu, vô. Có, 
không, là hai cái đổi đãi nhau, chỉ cho cảnh 
tương đổi, vật chát, của trần thê. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 150 


(5) Câu này dịch câu: Ung vô sở trụ, nhỉ 
sanh kỳ tâm, lấy trong kinh Kim Cang. Tổ Huệ 
Năng nhở cáu kinh này mà tô ngộ. Không 
nương vào đâu để phát tâm, có nghĩa là gặp 
việc phải làm là làm, không dựa vào chỗ Suy 
nghĩ lợi hại gì hết, giữ tâm hoàn toàn vắng 
lạng. Nhưng không phải không suy nghĩ là làm 
quấy, vì tâm khi được vắng lặng thì hoàn toàn 
trong sạch, từ hỏa, cho nên bao nhiêu ý nghĩ 
phát ra làm động lực cho lời nói việc làm, đều 
có đủ bốn đức từ, bị, hỷ, xả, y như mặt trời 
chiếu sảng luôn luôn mà không bao giờ có ÿ 
"muốn chiếu sáng". 

(6) A nậu là vô thượng. —- Bồ đề là sáng 
suốt. - A nậu Bồ đê là sự sáng suốt tột bực. 


(7) Ba thừa là ba cấp học đạo chia có Tiểu, 
Trung, Đại. — Bốn quả là bốn cấp kết quả của 
việc fu hành: Tu đa hoàn, Tư đà hàm, A na 
hàm, A la hán. — Mười địa là mười cấp tỉnh tấn 
từ thấp lên cao của người tu hạnh Bồ tát. 


(8) Mọi sự mọi vật ở đổi gọi là “chư hành”, 
đồng nghĩa với chữ “pháp” Đã là sự vật thì 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 151 


phải có sanh, mà hễ có sanh là có diệt, không 
phải cái gì luôn luôn còn mãi mãi với thời gian. 

(9) Trả hết nghiệp báo (nghiệp tận) thì 
người chết, như mũi tên đi hết trớn là rơi xuống 
đất. Cứ sống mãi trong cảnh tương đối, chạy 
theo dục lạc ở đời, thì không tránh khỏi kiếp lai 
sanh đây dây những việc không vừa lòng xứng 
ý. Phải xả bỏ mọi rấu lo, phiên não, giữ lòng 
thanh tịnh, đó là đến cửa không sanh không 
diệt (Vô vi). Từ đáy, nhảy một nhảy là đi ngay 
vào chỗ Giác ngộ hoàn toàn (Như Lai). 

(10) Học giáo lý Đại thừa mà không có thây 
sảng suốt giải thích, dạy bảo cho, thì dâu có 
học cũng như không, nên nỏi là uống. 


(trích tạp chí Từ Quang số 70, tr. 34-39, 
Sài Gòn tháng TI năm 1957) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 152 


Nếu nay nhà ngươi dù đi, 
đứng, nằm ngồi, giờ giờ, phút phút, đều học giữ 
tâm bất loạn (vô tâm), thì lâu ngày sẽ tu được 
cái đạo Chân thực. Vì sức cô gắng của nhà 
ngươi còn nhỏ nhoI, nên nhà ngươi mới không, 
một nhảy, ra ngoài tam giới được; nhưng với ba 
năm, năm năm, hoặc mười năm tu tập, nhà 
ngươi sẽ vào được nẻo ấy và tự nhiên thể hội 
Chân lý. Vì nhà ngươi không làm được như 
vậy, nên mới đem tâm học thiền, học đạo, như 
thế thì làm sao làm quen với Phật pháp cho 
được? Do lẽ này nên có câu: Những gì Như Lai 
đã nói, đều là phương tiện giáo hóa loài người, 
như lấy lá vàng mà dỗ đứa trẻ đang khóc, sự 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 153 


thực không phải như thể. Nhược bằng nhà 
ngươi lẫy đó làm thực, thì nhà ngươi không 
phải là người của phái chúng ta, và đối với cái 
bản thể của nhà ngươi, cũng không có sự liên 
lạc nào. Vì đó mà trong kinh có câu: Thực 
không có một "pháp" nào đáng được", biết như 
thế mới thật là sự giác ngộ chân chánh và cao 
thượng nhất. Hội được ý này, mới thấy sự chia 
chẻ có con đường làm Phật, con đường thành 
Ma, đều là sai cả. Cái miếng đất căn bản và 
trong sạch (Tâm) không tròn không vuông, 
không lớn không nhỏ, không dài không văn hay 
một tướng nào khác; trên ấy tất cả đều xa lìa 
dục vọng và vật chất, ở đây cũng không có sự 
mê muội, sự sáng suốt. Thấy được rõ ràng Sự 
thực, sẽ thấy không có một vật gì cả: không 
người, không Phật, ba ngàn thế giới nhiều như 
cát sông Hằng chỉ là bọt nước trên bê cả, còn tất 
cả Thánh Hiền đều như điện chớp. Tất cả 
những cái ấy không như Tâm là cái Chân thực. 
Từ xưa đến nay, Pháp thân ở Phật hay ở chư 
Tổ, đều như nhau, không có chỗ nào thiểu sót 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 154 


đường tơ, sợi tóc. Hội được ý này thì nên ra 
sức, đời người ngắn ngủi, thở ra chưa chắc hít 
Vào. 

Bùi Hưu hỏi: "Tổ thứ sáu, không đọc được 
kinh sách, sao lại được truyền y bát làm TỔ? 
Còn Thượng tọa Thần Tú, làm Giáo thọ, đứng 
đầu năm trăm tu sĩ, giảng được ba mươi hai bộ 
kinh, tại sao lại không được truyền y bát? 
Huỳnh Bá Thiền sư đáp: "Chỉ vì Thần Tú còn 
tâm niệm, còn tâm niệm là còn theo hình 
tướng, cho nên Thần Tú tu chứng đến đâu là 
cho đến đó chớ sao! Sở dĩ Ngũ Tô truyền y bát 
cho Lục Tổ, là vì Lục Tổ lặng lẽ mà hợp với 
Chân lý, thầm kín mà rước cái thâm ý của Như 
Lai. Nhà ngươi há không nghe bài kệ: 

Trên bản thể của vạn vật, không có vật 
nào là vật thực có. 


Tuy Chơn không vật nào là thực, nhưng 
vật nào cũng là vật. 

Nay trao cho cái giáo pháp "không vật" 
này, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 155 


Vậy "pháp" nào là "pháp"' chân thực? 


Thấu được cái ý này, mới được gọi là người 
xuất gia, mới nên tu hành. Nếu không tin lời 
nói này, thì làm sao giải thích được câu truyện 
Thượng tọa Huệ Minh trèo non Đại Dủ đề tìm 
Lục Tổ? Lục Tổ hỏi: "Nhà ngươi đến đây để 
làm gì? Muốn lẫy áo ca sa hay muốn hỏi Đạo?" 
Huệ Minh đáp: "Không phải vì áo mà đến, mà 
thật là vì Đạo". Lục Tổ dạy: "Vậy nên tạm dứt 
các tư tưởng, đừng nghĩ đến thiện ác”. Huệ 
Minh vâng chịu. Lục Tổ nói tiếp: “Đừng nghĩ 
lành nghĩ dữ, rồi chính trong lúc ấy, hãy cô tìm 
lại cho ta cái mặt mũi của “ Minh y như lúc 
cha mẹ chưa sanh thử xem”. Vừa nghe được 
mấy lời, Huệ Minh bỗng bừng sáng tỏ, làm lễ 
Lục Tổ, bạch: "Minh tôi như người uống nước, 
nóng lạnh tự mình mình biết. Thật Minh tôi 
uống phí ba mươi năm công phu sống trong 
đám đệ tử Ngũ Tổ, hôm nay mới biết bấy lâu 
sái đường". Lục Tổ nói: "Vậy ra nay ngươi đã 
nhận rằng Tổ sư Đạt Ma, từ Tây Trúc đến đây, 
chỉ dạy có một việc là đi ngay vào nội tâm, đề 
thấy Tánh thành bực sáng suốt, chớ không dạy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 156 


Đạo bằng lời nói. Lại nữa, không thấy câu 
truyện A Nan hỏi Ca Diếp sao? A Nan hỏi: 
"Ngoài cái y vàng, Thế Tôn còn truyền gì cho 
huynh nữa?" Ca Diếp bèn kêu A Nan, A Nan 
trả lời, Ca Diếp liền nói: "Hãy xô ngã cây cột 
phướng trước cửa kia đi, vì đó là vật phô 
trương của các Tổ vậy”. A Nan là bực học hiểu 
sâu xa, đã trải ba mươi năm hầu hạ Phật, nhưng 
vì cái trí huệ nhiều nghe của mình mà bị Phật 
quở: "Nhà ngươi ngàn ngày học cho thông, cho 
biết, không băng một ngày học Đạo. Nếu 
không học Đạo, thì một giọt nước uống, cũng 
không tiêu”. 


Lời bàn và chú thích 

Nhảy một nhảy, ra ngoài tam giới (đốn 
siêu tam giới), là chỉ sự giác ngộ nhanh chóng 
của những tâm hôn, đang sống trong cảnh dục 
lạc, hình tướng và mơ mộng, bông chốc vượt 
qua khỏi ba cảnh này, mà sông trong cảnh vô 
tận, vô biên, trong đó vạn vật là một trên bản 
thể không hai. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 157 


Muốn được như thế, cần phải cô găng nhiễu 
trong việc dứt mọi niệm phân biệt, bất luận 
ngày đêm, khi ấi đứng, cũng như khi nằm ngồi. 
Với thời gian, sẽ có kết quả. 

Muốn giữ tâm "trồng không" như thế lại 
tưởng học thiên, học đạo là đủ, thì danh là tu 
theo Phật pháp mà thật không có liên quan gì 
đến Phật pháp, mà rôi cũng không biết chừng 
não mới nhận được chán tâm, bản tánh, tức là 
giác ngộ. 

Giáo pháp của Phát là những bức họa của 
Chân lý, không phải Chán lý thật, như những lá 
màu vàng kia, nào phải là vàng lá thực. Trẻ con 
không biết, đang khóc thấy lá tưởng vàng, thích 
xem quên khóc. Người học đạo không nên lâm 
lạc như trẻ kia mà lấy kinh sách, giáo pháp làm 
Sự thật (chán lý). Do đáy kinh Kim Cang là 
kinh "pha tướng” mới nói, không có một giáo 
pháp nảo là đang được và những bác giác ngộ 
(thành Phật) thấy rằng các ngài không có được 
øì hết. Có chăng là trước mê nay ngộ mà thôi, 
mà cái ngộ này cũng không phải ở đâu mà đến, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 158 


nó có sẵn ở môi người vì đó là căn bản (bản 
thể) của mỗi người. 

Người thấy Sự thực, không còn thấy có 
Phật, có Ma là hai cái đối chọi trong cảnh 
trơng đối của đời vật chất hữu hình. Trong 
chân lý tuyệt đổi, tất cả là một, Phật cũng đó 
mà Ma cũng đó, Thiện cũng đó mà Ác cũng đó. 
Tỷ như người đời làm phải là tốt (Phật, còn 
làm ác là xấu (Ma), nhưng trước sau, chỉ có 
một người, chớ đâu có hai. Do đây mà Huỳnh 
Bá Thiên sư mới quả quyết trên Tâm (phương 
diện tuyệt đối) không có hình tướng, mà không 
có hình tướng thì không có tròn vuông, lớn nhỏ, 
dài văn, cũng không có sự mê, ngộ do tâm niệm 
so sánh của đời tạo ra. Để rõ ý này, Thiên sư 
thêm: Sự sáng suốt bất sanh bất diệt (Pháp 
thán) ở Phát là bực giác ngộ hoàn toàn và ở 
ch Tổ là những bực đang tiến về nẽo giác ngộ, 
đêu y như nhau, không hơn không kém. Nếu có 
khác, là khác ở chỗ một đàng là mặt trăng hết 
bị máy che còn một đàng là mặt trăng đang bị 
máy phủ mà thôi. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 159 


Câu truyện Ngũ Tổ truyền y bát cho Lục Tổ 
là người dốt chữ mà không truyền cho Thần Tú 
là bực Giáo thọ văn hay chữ tốt, chỉ cho chúng 
ta thấy rằng Đạo (hay Giác ngộ) không phải 
chỉ đến với người làu thông kinh sách, mà cũng 
có thể đến với những người chữ nhất không 
biết. Hệ dứt được những tư twởng chia nhân 
chia ngã, thấy được cái bản thể duy nhất của 
vạn vật và sống âm thâm trong cái bản thể ấy 
và thâm kín nhận ra cái Chân lý muôn đởi vạn 
vật là một, thì được gọi là đắc Đạo, đáng lên 
ngồi T\ ồ. 

Bài kệ dẫn trên có nghĩa: Trong tuyệt đổi 
(bản thể) không có người, có vật, không có gì 
hết. Nhưng vì trên cái bản thể ấy tâm niệm tư 
trởng của chúng sanh xây đắp vật này, vật nọ, 
nên mới thành có vật, nhưng là những vật vô 
thường, biến chuyển, xê dịch, không đứng êm 
trong một hình tướng nào, nên gọi là không 
thực có. Đó là cảnh của đời tương đối. Nhưng 
đừng tưởng cải không thực kia (pháp) là khác 
với cái chân thực (bản thể hay pháp thân); nói 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 160 


một cách khác, đừng tưởng tuyệt đổi khác 
trơng đối, tỉnh thân khác vật chất, tâm khác 
sắc. Không. Tuy ngoài chia có hai mà trong 
vẫn là một, như nước là sóng, sóng là nước vậy. 


Câu truyện kế là câu truyện giữa Lục Tổ và 
Huệ Minh. Nghe tin y bát đã được Ngũ Tổ 
truyền cho Huệ Năng, Huệ Minh câm đấu một 
nhóm đệ tử khác của Ngũ T: Ổ rượt theo Lục Tổ 
quyết đoạt y bát vì theo chỗ hiểu sai của Huệ 
Minh, hễ có áo là có đắc Đạo. Nhưng giác ngộ 
nào phải một vật như ảo mà tưởng đoạt được. 
Vì vậy, khi nghe Lục Tổ bảo lóng lòng, đừng 
Suy nghĩ, tư tưởng đến gì hết, và cố tìm cho 
thấy cái mặt mày thật, lúc chưa mang cải thân 
hình do cha sanh mẹ dưỡng, tức là chán tâm, 
thực tánh, thì Huệ Minh hốt nhiên tỏ ngộ. Ngộ 
nhưng cũng một mình mình biết, một mình mình 
hay. Vì làm sao diễn đạt được cái Sự thực vô 
hình, võ tướng cho được? 

Diễn tiếp cái cần thiết phải lìa tướng mới 
thấy Đạo (Sự thực), Huỳnh Bá Thiên sư nhắc 
một câu truyện thứ ba giữa hai đệ tử của Phát 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 161 


là A4 Nan và Ca Diếp. A Nan là người thông 
mình giỏi nhớ, rộng hiểu bằng trí huệ, nhưng 
không đi sâu vào nội tâm như Ca Diếp nên 
chưa thấy Đạo. Vì chưa thấy Đạo nên tưởng 
Phát, ngoài do ca sa vàng, côn trao cho Ca 
Diễp một vật gì khác để thành Đạo. Thấy chỗ 
lâm ấy, Ca Diếp mới bảo xô ngã cột phướng là 
cải tướng bê ngoài, là vật phô trương của chư 
Tổ đi, nghĩa là đừng tin ở cái bê ngoài mà phải 
tìm cái Đạo ở trong chư T: ổ. Được như thế mới 
gọi ăn tiêu, bằng không thì ăn rau, đại tiện 
hoàn rau. Học mà không nhập lý là ăn không 
[iỂu VậY. 
(trích tạp chí Từ Quang, số 7I, tr. 34-41, 
Sài Gòn, tháng 12 năm 1957) 


Hết 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


162 


TRUYÈN TÂM PHÁP YÊU 
Chánh Trí Mai Thọ Truyền 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04-37822845 — Fax: (04).37822841 
Email: Nhaxuatbantongiao@gmail.com 


\ 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN CÔNG OÁNH 
Biên tập 
LÊ HỎNG SƠN 
Trình bày 
NGỌC HUỆẸ 
Bìa 
SONG NGHI 
Sửa bản in 


TRẢN ĐỨC HẠ 


Liên kết xuất bản: 


:% 


———( | ` ——— 


CTY TNHH VĂN HÓA 
PHÁT QUANG 


ĐT: 08.38.114.009 — 38.110.211, DĐ: 0903.310.145 
Fax: 08.62.938.562. Email: phatquangco(@gmail.com 


Số lượng in 500 bản, khổ 14,5x20,5cm. In tại Công ty cổ 
phần in Khuyến Học phía Nam. Số xuất bản 1301- 
2011/CXB/03-225/TG, ký ngày 11/1/2012. In xong và nộp 


lưu chiều quý I năm 2012. 


